1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 








Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Đỗ Văn Phúc 


January 2022 








https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 1/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Lời nói đầu 


Chúng tôi không phải là chuyên viên về ngôn ngữ, nên 
không có cao vọng - và cũng không đủ khả năng cùng điều kiện 
- để soạn ra một cuốn văn phạm đúng nghĩa và đầy đủ. 

Chúng tôi chỉ có thiện chí muốn soạn ra một cẩm nang nhỏ 
- dựa trên hiểu biết về văn phạm Việt Nam trước đây - để giúp 
quý vị tham khảo về những điều căn bản khi viết tiếng Việt cho 
chuẩn xác. Ngược lại, chúng tôi xin lắng nghe những ý kiến chỉ 
bảo của quý vị một cách thành khẩn và khiêm tốn. 

Tập sách nhỏ này gồm các bài ngắn viết đang trên các báo 
từ cả thập niên nay, và hiện chúng tôi đã dò lại để sửa lỗi cũng 
như viết gọn hơn, coi trọng về chủ đề ngôn ngữ hơn là những 
phê phán mang tính chất chính trị. Trong sách có vài chữ ngoại 
quốc mà chúng tôi thấy cần thêm vào để làm sáng nghĩa. 

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý anh chị Nguyễn Thi 
Ân, Nguyễn Thị Bé Bảy, Hoàng Lan Chi, Đoàn Trọng Hiếu, Khổng 
Thị Thanh-Hương, Lê Đức Luận, Nguyễn Gia Quốc, Lý Trung Tín, 
Phan Quang Trọng, Trần Vinh, Yên Sơn là những người đầy 
thiện chí đã bỏ nhiều thì giờ đọc lại bản thảo và góp ý sửa các 
lỗi chính tả và typo. 

Chúng tôi cũng chân thành cảm tạ quý thân hữu, đồng bào 
đã chiếu cố, giới thiệu trên các báo và trang truyền thông xã hội. 

Ghi chú: Để quý vị tiện theo dõi, chúng tôi sẽ viết nghiêng 
các chữ, các câu dùng làm thí dụ; và viết đậm nét các chữ chính 
đang được bàn tới. 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 2/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Mục Lục 


Bài 1: Lại Chuyện Chữ Nghĩa 4 
Bài 2: Những Cách Dùng Chữ Sai Nên Tránh 1] 


Liệt Kê Những Chữ Nên Tránh 31 
Bài 3: Cách Viết Chữ Hoa 44 
Bài 4: Cách Đánh Dấu trong Câu Văn 50 
Bài 5: Giải Mã vs. Giải Độc 64 
Bài 6: Tri Thức vs. Trí Thức 70 
Bài 7: Tác Phẩm và Tác Quyền W7 
Bài 8: Tượng và Tượng Đài 83 
Bài 9: Huyền Thoại và Huyền Sử 88 
Bài 10: Chia Sẻ hay Chia Xẻ 93 


111 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 3/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 





Bài 1 


Lại Chuyện Chữ Nghĩa 

Sắp đến ngày mừng lễ Chúa Giáng Sinh! 

Trong chiến tranh, vào những ngày lễ trọng như Tết, 
Chúa Giáng Sinh, quân đội Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn 
tôn trọng lệnh hưu chiến để đồng bào có cơ hội cử hành 
thánh lễ và an tâm hưởng thụ những giờ phút thiêng liêng 
đầm âm. 

Vậy chúng tôi cũng theo lệ đó mà tránh bớt những 
bài xã luận chính trị với lời lẽ “chém đỉnh chặt sắt” đề nói 
về những đề tài nhẹ nhàng hơn. Thí dụ như vấn đề “ngôn 
từ Việt Cộng” mà lâu nay cũng có nhiều vị từng lên tiếng 
báo động rằng đã xâm nhập quá sâu trong sinh hoạt văn 
hóa hải ngoại. 

Thật ra thì không có ngôn từ nào là của Việt Cộng 
cả. Ngôn từ là đi sản văn hoá chúng ta thụ hưởng từ tiền 
nhân từ hàng ngàn năm qua, sau khi đã gạn lọc và thêm 
thắt qua tiến trình sinh hoạt, giao tiếp với thế giới bên 
ngoài. 

Chỉ có vẫn đề sử dụng ngôn từ một cách trong sáng, 
đúng đắn, hợp lý hay không mà thôi. 


4/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Ngôn 8 là nói, từ ãR] là lời nói, tiếng nói. Ngôn và từ 
là phương tiện giao tiếp, truyền thông đầu tiên trong đời 
sông của con người, cũng như của xã hội loài người vào 
thời hoang sơ. Thời sơ khai, con người chỉ biết đến hình 
ảnh cụ thê quanh mình (núi, sông, hang động, thú vật...), 
những động tác (ăn, nói, đi, đứng, làm...), từ từ tiễn lên 
hiện tượng (mưa, bão...), cảm xúc (vui, buồn, giận...), và 
cao hơn là ý thức về triết học, chính trị, khoa học kỹ thuật. 
Thoạt đầu người ta dùng lời nói (Từ ÃR]) để diễn đạt, rồi 
tiến lên phát minh ra chữ viết (Tự SP) như là những ký 
hiệu để sự truyền đạt có thể đi xa hơn về không gian và 
thời gian. 

Sinh ngữ là ngôn ngữ sống vẫn còn được dùng, khác 
với tử ngữ là ngôn ngữ đã không còn ai dùng tới ngoài 
việc nghiên cứu hay trong các lớp cô văn. Ngôn ngữ Việt 
Nam là một sinh ngữ có từ nhiều nguồn: tiếng Việt nguyên 
gốc (nước nhà, khoảng cách, người lính...), tiếng Trung 
hoa đọc theo âm Việt (quốc gia, cự ly, quân nhân...), tiếng 
Tây phương được Việt hoá (bom, cà phê, mô tô, vi la... ), 
các thuật ngữ quân sự, kỹ thuật mới được đặt chữ Việt 
Nam tương ứng nhưng chưa phổ cập như phần mềm 
(software), phần cứng (hardware), nét (internet)... Sau khi 
những “ngôn” và “từ” này được sử dụng quen thuộc và 
được đại đa số chấp nhận, nó trở thành tiếng Việt chính 
thức, và người ta soạn ra Văn phạm là những luật lệ đề 
hướng dẫn mọi người biết cách dùng cho đúng và hợp lý 
để khi nói hay viết ra, ai ai cũng phải hiểu như nhau. Văn 
phạm được dạy cho học sinh từ những năm tiểu học cho 
đến đại học. Tuy vậy, Việt Nam chưa có một hàn lâm viện 
về ngôn ngữ, nên vẫn còn nhiều trở ngại khi muốn cập 
nhật, điều chỉnh, hay xác định sự chính xác của cách dùng 


5/1092 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


chữ. 

Ngôn, từ, tự, văn phạm là do con người tạo ra, nên 
cũng có thể do con người thay đổi do sự thay đổi môi 
trường sống và sự tiến hoá chung. Sự đúng sai trong cách 
dùng chỉ có tính cách tương đối và chủ quan. Ví dụ: 
trước 1975, mười bảy triệu người miền Nam dùng hai chữ 
“đơn giản” nghe quen thuộc; thì mười chín triệu người 
miền Bắc lại dùng chữ “giản đơn” và họ cũng cho rằng 
xuôi tai. Gạt qua một bên tình cảm chính trị mà có thể làm 
sự đánh giá của chúng ta sai lệch đi, thì ai, cơ quan nào, là 
người có thầm quyền phân xử chữ nào đúng, chữ nào sai? 

Như thế, bất cứ những lời nào, chữ nào nói ra từ 
miệng người Việt đều là ngôn, từ chung của Việt Nam. 
Những người có thâm quyền trong chế độ Cộng Sản không 
sáng chế thêm chữ mà chỉ sử dụng sai chữ, do sự thiếu 
hiểu biết và câu thả của họ. Trong khi Phạm Văn Đồng (có 
thủ tướng Cộng Sản Việt Nam) viết nhiều bài kêu gọi làm 
trong sáng tiếng Việt, thì Hồ Chí Minh lại sử dụng các 
chữ “kách mệnh,” “giải fóng,” “nhân zân.” Trong khi nhà 
cầm quyền Cộng Sản có khuynh hướng Việt hóa các chữ 
Hán Việt (lính thủy đánh bộ, tàu sân bay, xe bọc thép...), 
thì cũng chính họ lại có khuynh hướng sính dùng chữ Hán 
Việt trong khi các chữ Việt thuần túy nghe quen thuộc và 
êm tai hơn. 


Chúng tôi xin đưa ra vài thí dụ trong hàng trăm, hàng 
ngàn cách sử dụng sai lầm mà hiện chúng ta nghe biết. 

Chắc quý vị còn nhớ các bảng hiệu “xưởng đẻ,” 
“nhà đái nam,” “cửa hàng thịt Thanh Niên” trong 
những năm sau 19752 

Các chữ Hán Việt như “cự ly” (khoảng cách = 
distance), “cách ly” (cô lập = isolated), “tiếp cận” (sát 


6/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


cạnh = next to) ngày trước chúng ta vẫn dùng: nhưng tùy 
theo từng trường hợp. Tiếp cận không thê dùng thay thế 
chữ tiếp xúc (contact) hay đến gần (approach). Cự ly dùng 
trong quân sự. Khi nói về những chuyện thông thường, 
người ta nói: “Khoảng cách giữa các xe,” “anh B. bị bạn 
bè cô lập,” “Việt Nam tiếp xúc với nên văn mình Tây 
anh A. đến gân cô B.” Nghe nhẹ nhàng dễ hiểu 


3%. 


phương, 
hơn nhiều. 

Khi nói đến “chùm” (cluster, bunch), chúng ta hình 
dung đến chùm nho, chùm cau, chùm lông (hay túm lông). 
Tiếng Việt có hàng chục chữ khác nhau để diễn tả một tập 
hợp tùy theo trường hợp. Người ta nói một cụm cây, một 
chùm nho, một bó lúa... hay một tập thơ, một xấp ảnh, 
một ban hợp ca (tam ca, tứ ca, hay đồng ca). Thật là khó 
chấp nhận khi nghe hay đọc các chữ cụm từ, chùm thơ, 
chùm ảnh, tốp ca. 

Trong các bản tin do báo hải ngoại trích từ báo phát 
hành tại Việt Nam, chúng tôi đã đọc: 

- “Cái bánh chưng vĩ đại (được vào sách Kỷ Lục) 
này do bà Nguyên thị X. thể hiện.” 

Đúng ra, phải dùng chữ “thực hiện” hay đơn giản 
hơn dùng chữ “làm”. Thể hiện có nghĩa là biểu lộ 
(express). Người ta nói “thể hiện sự ưu ái, thể hiện lòng ái 
quốc...” Chính tự điển của Việt Nam hiện nay cũng định 
nghĩa đúng thế. 

- “Ca sĩ X ăn mặc ấn tượng.” Ân tượng là danh từ 
(impression). Phải nói cách ăn mặc của ca sĩ X. gây một ấn 
tượng tốt. 

- “Ca sĩ Thu Hương hát rất đỉnh.” Ý muôn nói cô 
này hát hay tuyệt vời! 

- “Họ sống chất, rất chuẩn.” Sống chất là sông thế 
nào. Có lẽ họ muốn nói cuộc sông đầy đủ đúng tiêu chuẩn! 


7/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Nhưng là tiêu chuẩn nào mới được chứ? 

- “Trong cách ăn mặc, chiếc cà vạt là điểm nhắn. ” 
Ý tác giả muốn nói đến điểm nồi bật nhất (focal point). 

- Bức xúc: tiếng Việt có các chữ “bứt rứt”, “ray rứt” 
(worry). Tự điển Tiến Đức có chữ “bức xức” với định 
nghĩa là “thúc dục.” Nhưng nhiều người Việt hải ngoại 
cũng bắt chước dùng chữ “bức xúc” với nghĩa ray rứt, bực 
dọc, trăn trở. 

- Thống nhất ý kiến. Một bác sĩ lớn tuôi, sống hơn 
nửa đời mình ở miền Nam và có nhiều bài viết trên rất 
nhiều báo hải ngoại đã viết: “Sau khi hội ý, các bác sĩ đã 
thông nhất ý kiến, đề ra phương án...” Tại sao không viết 
“Sau khi bàn bạc, các bác sĩ đã đồng ý đưa ra phương 
cách...” (Tham khảo: bài viết về Y Học của BS Nguyễn Ý 
Đức đăng trên tạp chí Sóng Thân Virginia.) 

Vì lý do chính trị, đối kháng Quốc Cộng, chúng ta có 
khuynh hướng dị ứng với những chữ do phía bên kia dùng, 
dù rằng đó là những chữ rất đúng và có ý nghĩa. Ví dụ các 
chữ: giải phóng, hiệp đồng... Chúng ta nên đánh giá đúng 
sai, không nên vì cảm tính mà loại bỏ những chữ có thê 
dùng được. 

Sự dùng sal, vay mượn chữ du nhập từ Việt Nam và 
sự sử dụng bừa bãi của những người viết, của báo chí hải 
ngoại do thiếu ý thức hay nhân lực đã vô tình đi sai chức 
năng cao quý của báo chí truyền thông là hướng dẫn quần 
chúng. Ngày trước, báo giới Việt Nam Cộng Hòa rất thận 
trọng. Họ làm báo là một nghề chính thức. Vì thế, các báo 
Việt Nam có cả một tòa soạn, ban trị sự, ban biên tập, 
người sửa bài. Họ duyệt bài tương đối kỹ, vừa về quan 
điểm vừa về văn phạm, lỗi về dấu hỏi ngã. Và nhất là họ 
không làm việc cắt dán, sao chép bài vở từ báo khác. Ngày 
nay, báo chí tại hải ngoại nở rộ. Có báo chỉ cần một người, 


8/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


một máy điện toán là đủ tạo nên một tòa soạn, ban biên 
tập. Bài vở thì phần lớn cắt và dán từ các trang web mà 
không hè đọc lại thật kỹ. Chính vì sự thiếu bài vở này, mà 
những bài viết từ Việt Nam có cơ hội xâm nhập Ồ ạt vào 
sinh hoạt truyền thông hải ngoại, tạo ra tình trạng chữ 
nghĩa bát nháo, xô bồ. Nếu chịu khó làm công việc vạch lá 
tìm sâu thì chúng ta sẽ thấy đã có nhiều cây viết hải ngoại 
cũng có ít nhiều lần xài chữ sai mới du nhập từ Việt Nam. 

Chúng tôi rất tiếc đã không có thì giờ để nêu ra nhiều 
trường hợp mà người viết văn hải ngoại thường vấp phải 
trong bài viết. Vả lại, đây cũng là điều tế nhị trong nghề. 
Dân viết văn không nên phê bình nhau. Nhưng đọc mãi 
những sai sót cũng đâm ra bứt rút. 


Lại có vị viết các bài bình luận. Nguyên một đoạn 
văn dài hàng mấy chục dòng có hàng chục câu đã đủ 
nghĩa, chỉ xài vài cái dấu phẩy mà không có dấu chấm. 
Giữa hai mệnh đề, thích thì cho dấu phẩy; buồn tình thì 
chăng chấm, phẩy gì ráo. Cũng không thèm xài liên tự, 
giới tự. Giữa hai câu cũng thế. Hình như ngày xưa thế hệ 
chúng ta học trung học rất lơ là về môn chính tả? 


Trong bài tham luận của "Vốn lớn của người Việt nơi 
McCain và Obama" (Tạp chí Thể Giới Mới số tháng 
12/2008), ông Hà Nhân Văn (aka Cao Thế Dung), một cây 
bút viết khá nhiều cho rất nhiều báo tại Hoa Kỳ, có bốn lần 
trong một bài, ông ấy đã dùng chữ "sự cố" để thay chữ 
"biến có" hay "sự việc, sự kiện." Bốn lần thì chắc không 
phải sơ suất. 


Trích: 
Do vậy mới có sự cỗ Ðs. Michalak phải bay về Mỹ, 


9/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


xuống tận Houston, qua lrvine quận Cam để vận động cho 
VN về giáo dục, trao đôi đôi thoại giữa cộng đông Mỹ góc 
Việt với VNCS 


Sự kiện một ông Mỹ sốc Việt được bô nhiệm vào y 
ban chuyển quyên và bàn giao của tân tổng thống Obama 
là một sự cô đây tiêu biểu. 


Dù ta không muốn hay chống lại thì sự cô ấy vẫn cứ 
xảy ra như sự có TT Bush chụp hình dưới chân dung HCM 
ở Hà Nội. 

Ngưng trích 


Chữ "Sự cố" bên Việt Nam thường dùng thay cho 
chữ "trục trặc” (trouble) mà chúng ta dùng (trục trặc kỹ 
thuật). Hai chữ “sự” và “cỗ” gốc chữ Hán cùng có nghĩa là 
“việc”. Ví dụ “đại cố” là việc lớn; “đa cố” là lắm chuyện. 

Một nhà bình luận nổi tiếng mà dùng chữ sai nghĩa, 
mà còn đi dùng chữ do Việt Cộng xài thì cũng đáng buồn 
lo. 

Tóm lại, hiện nay, phần đông người ta viết rất câu 
thả. Nếu là người bình thường thì không sao, nhưng đã là 
người viết văn làm báo, thì khó chấp nhận được. Người 
đọc, đặc biệt các con em chúng ta sẽ nhìn tư cách nhà văn, 
nhà báo, bác sĩ, tiễn sĩ mà cho răng các vị viết là đúng quá, 
cần học theo thì hỏng bét. 

Dù sao, những người có lập trường rõ rệt, có ý thức 
cao, phải luôn luôn cân trọng để bảo tồn nét tỉnh túy của 
ngôn ngữ Việt Nam. Báo giới, văn giới lại càng cần trọng 
hơn. 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 10/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Bài 2 
Những Cách Dùng Chữ Sai Nên Tránh 


Ngôn từ, yếu tố giao tiếp căn bản của con người, là 
một phần quan trọng của văn hoá. Miền Nam chúng ta kế 
thừa một nền văn hoá cổ truyền, nhân bản và hữu lý. Ngôn 
từ dùng trong đại chúng hay văn học đều có lề luật, dù nó 
được thay đồi theo thời gian và hoàn cảnh sinh hoạt xã hội. 
Sau năm 1975, từ miền Bắc tràn vào miền Nam nhiều từ 
ngữ, cách dùng chữ, đặt câu quái dị. Những vị cao niên có 
giải thích rằng ở miền Bắc vào những thập niên 1950, khi 
sự thay đổi chính quyền đã tạo ra một lớp người lãnh đạo 
mới tuy thất học, nhưng nắm chức vụ đầy uy quyền tối 
thượng. Họ thường học đòi nói văn chương mà không hiểu 
biết nghĩa lý gì. Khổ một nỗi là không ai dám sửa cái sai 
của họ. Cứ thế, cái sai cứ nhân lên và đi đến nạn bát nháo 
chữ nghĩa ngày nay. Có những chế độ chỉ biết áp bức chứ 
không có khả năng xây dựng. Đặc biệt về văn hoá, họ như 
đoàn quân man rợ, đã triệt hạ cả một nên tảng văn hoá dân 
tộc mà ngôn từ cũng không là ngoại lệ. 

Từ khi có việc giao thương, qua lại giữa Việt Nam và 
Hoa Kỳ, cùng sự phát triển truyền thông, những người từ 
Việt Nam mới qua sau này đã du nhập vào cộng đồng hải 
ngoại những ngôn từ quái dị mà đã có nhiều người Việt tị 
nạn bắt đầu tiêm nhiễm. Hiện nay, đọc trên đa số báo chí 
hải ngoại, chúng tôi rất buồn khi thấy hiện tượng này tràn 
lan. Các bài báo trên các đài lớn như REA, RFL, BBC, 
VOA không thiếu những từ ngữ lạ, do việc các đài này 


II 


11/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


tuyển mộ các nhân viên từ Việt Nam qua. 

Ngôn ngữ Việt Nam biến thể một cách đáng báo động. 
Nếu không ngăn chặn thì rồi đây, chúng ta sẽ nghe hàng 
ngày những cách nói quái dị đó. Thế là một lần chạy từ 
bắc vào nam, một lần nữa từ Việt Nam ra hải ngoại, nay 
chúng ta đang bị chúng đuôi theo đến tận xứ sở tự do. Vì 
thế, nhiệm vụ của bất cứ người Việt nào cũng là bảo tồn 
văn hoá, ngôn ngữ truyền thống. 


Khái niệm về Ngôn Ngữ và Từ Ngữ 


Các nhà ngôn ngữ học phân biệt hai loại ngôn ngữ: 
sinh ngữ và tử ngữ. 

Tử ngữ là những ngôn ngữ đã từng có, từng được sử 
dụng; nhưng nay không còn thịnh hành nữa mà chỉ còn 
trong các trang sử, các trang sách cô; và coi như đã chết. 
Ví dụ: chữ Latin, chữ cổ Irish, chữ Nôm của Việt Nam... 


Sinh ngữ, nói nôm na là ngôn ngữ sống, đang được sử 
dụng. Sinh ngữ cũng có những quy luật chung. Quy luật 
này có thể do một viện hàn lâm soạn thảo, có thể do các 
thành viên ưu tú như giới văn học, báo chí, và cũng có thê 
do người sử dụng nó mặc nhiên chấp nhận sau một thời 
gian thử thách. Sinh ngữ cũng thay đổi theo hoàn cảnh 
sống của con người trong xã hội; thay đổi theo sự tiến triển 
của khoa học kỹ thuật... Văn phạm, là quy luật trong 
ngôn từ, cũng không có định mà có thể thay đổi theo 
hoàn cảnh. 


Theo từ điển, ngôn hay ngữ, hay cả chữ ghép ngôn ngữ 
có nghĩa là nói năng. 
Ngôn (nói) và từ (lời) có trước, tự (chữ) theo sau. 


12/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Người Việt Nam có mặt trên địa bàn Hoa Nam và đồng 
bằng sông Hồng đã hàng ngàn năm. Có lẽ cũng như các 
dân tộc khác trên trái đất vào thời sơ khai, tổ tiên chúng ta 
chỉ có Ngôn mà chưa có tự (chữ) hay từ (lời). Ngôn ngữ 
thời đó chắc nghèo nàn và đơn giản vì cuộc sống đơn sơ. 
Nhiều dân tộc, vì nhu cầu giao tiếp, truyền thông, đã phát 
minh ra chữ viết. Trước hết, là các dấu hiệu, những nét chữ 
dựa trên hình ảnh mà người ta gọi là tượng hình, hay dựa 
trên âm thanh (tượng thanh). Rồi đi xa hơn, bằng cách hội 
ý dùng những chữ khác nhau ghép thành một chữ mới 
mang ý nghĩa phối hợp. Xin đừng nhầm lẫn chữ “hội ý” 
Việt Cộng dùng với nghĩa là bàn bạc, thảo luận. 

Chúng tôi xin đơn cử vài ví dụ về tượng hình, tượng 
thanh và hội ý trong từ ngữ của Trung Hoa; cũng là chữ 
viết có sớm thứ nhì của loài người (1200 BC) sau người Ai 
Cập (3100 BC): 


" Tượng hình: Chữ Sơn LH(núi), người Trung Hoa 
dùng hình dạng ba trái núi liền nhau. Chữ điền EH giống 
như một thửa ruộng. Chữ nhật H, nguyệt dựa theo hình 
dạng mặt trời, mặt trăng. 

" Tượng thanh: Chữ nữ # (đàn bà) và dùng âm 
thanh của chữ mã Ã (ngựa) ghép thành chữ ma lŠ là mẹ, 
mụ. 

" Hội ý: Ghép các chữ tạo thành chữ khác và mang ý 
nghĩa của những chữ được ghép. Ví dụ: 

Thị TR (chợ) ghép với chữ môn Ƒ'] (cửa) thành chữ náo 
BÏ (ồn ào). Ý rằng nơi chỗ chợ búa thì ồn ào. 7ÿ rại môn 
tiền náo. 

Nguyệt | (trăng) ghép chữ môn ƑÏ (cửa) thành chữ 
nhàn lñ] (thảnh thơi, nhàn hạ). Nó mang ý nghĩa mảnh 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 13/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


trăng treo nơi cửa tượng trưng sự nhàn hạ. Nguyệt lai môn 
hạ nhàn. 

Minh lễ là tiếng chim kêu, ghép bằng hai chữ khẩu F1 
(miệng) và điều ã (chim). Minh BB là sáng thì ghép bằng 
hai chữ nhật và nguyệt. Minh & là tối thì có chữ mịch r¬ 
là cái nắp che đậy, nên tối tăm. 


Ngôn từ càng ngày càng phong phú 


Người Việt có tiếng nói riêng, nhưng qua hàng trăm 
năm chưa có chữ viết riêng. Dưới sự đô hộ của Trung Hoa, 
tổ tiên chúng ta dùng chữ Hán (Hán tự) để giao dịch việc 
triều chính. Trong dân gian rất ít người theo học chữ Hán, 
nên xem như đại đa số dân Việt ngày xưa không biết chữ. 
Vào khoảng thế kỷ thứ 10, tổ tiên ta bắt đầu phôi thai ra 
chữ Nôm, là cách viết tiếng Việt bằng các ký hiệu tương tự 
chữ Hán. Đến thời nhà Hồ và Tây Sơn, Vua Hồ Quý Ly và 
Vua Quang Trung khuyến khích dân chúng dùng chữ Nôm 
thay chữ Hán; bước đầu là áp dụng trong văn thư hành 
chánh. Từ đó, chữ Nôm thịnh hành rồi suy dần vào cuối 
thế kỷ 19 khi Pháp đặt ách đô hộ cùng sự phát triển của 
chữ Quốc Ngữ do một số Giáo Sĩ Tây Phương soạn ra. 

Nhằm giúp cho việc giảng đạo được dễ dàng, Giáo Sĩ 
gốc Bồ Đào Nha là Erancisco de Pina và vài vị khác đã 
nghiên cứu áp dụng mẫu tự Latin để viết tiếng Việt. Người 
có công lớn nhất là Giáo Sĩ người Pháp Alexandre de 
Rhodes vì ông đã bỏ nhiều công hoàn thiện và soạn ra 
cuốn tự vị và văn phạm đầu tiên của Việt Nam là cuốn 
Dictionariumn AnnamiHicum Lusitanum ef Lafmum (Tự 
Điển Việt - Bồ - Latin) phát hành năm 1651 tại Roma. 
Giáo Sĩ Alexandre de Rhodes (1593 - 1660), được Hội 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 14/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Truyền Giáo Dòng Tên (The Society of Jesus) ở Roma cử 
đến Việt Nam năm 1624. 

Năm 1869, nhà cầm quyên thuộc địa Pháp ra nghị định 
bắt buộc dùng chữ Quốc Ngữ thay hắn chữ Hán trong công 
việc hành chánh; qua năm 1879, lại ra nghị định bắt buộc 
đưa chữ Quốc Ngữ vào ngành giáo dục. Thế là kết thúc số 
phận chữ Hán và Nôm một cách chính thức. 

Khi du nhập văn hoá ngoại lai, cha ông chúng ta đã 
Việt hoá những từ ngữ các dân tộc khác trong quá trình 
Ø1aO tiếp mà trước hết, là đọc chữ của họ theo âm sắc Việt 
Nam. Hiện tượng này gọi là Việt hoá. Trong thời gian 
hàng ngàn năm bị đô hộ bởi Trung Hoa, người Việt thời đó 
chưa có nhiều từ ngữ, đã phải Việt hoá rất nhiều chữ Hán. 
Tức là đọc các chữ Hán theo âm Việt mà chúng ta gọi là 
chữ Hán Việt. Có thể nói chữ Hán Việt chiếm hết gần ba 
phần tư từ ngữ Việt của chúng ta dùng hiện nay. Việt Nam 
là quốc gia độc nhất và sớm nhất trong vùng Á Châu có 
chữ viết theo mẫu tự Latin mà chúng ta gọi là chữ Quốc 
Ngữ. Khi đường hàng hải phát triển, người từ các lục địa 
khác đến buôn bán, thăm viếng và đã đem vào nước ta 
những điều mới lạ, từ tư tưởng cho đến những phẩm vật 
mà cha ông ta chưa hề biết đến. Sự tiếp xúc với văn hoá 
Tây phương đã đem góp vào kho tàng Việt Ngữ nhiều chữ 
mỚi. 

Ví dụ: chữ “bích kê” để thay chữ briquet của Pháp. Sau 
đó ở miền bắc đẻ ra chữ cái bật lửa, miền trung thì gọi là 
cái máy lửa, miền nam thì dùng chữ hộp quẹt máy (dù chữ 
hộp quẹt là nói về hộp diêm có động từ quẹt do động tác 
quẹt cây diêm vào bên hông cái hộp nhỏ để phát lửa). Chữ 
hộp quẹt thông dụng và được phân biệt bằng hộp quẹt cây, 
hộp quẹt ga, hộp quẹt máy. 

Những chữ bơ, phô mai, xúc xích, ô tô, đường rầy, nhà 


15/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


øa, con tem, trái banh, là những chữ Tây đã Việt hoá từ 
chữ beurre, Íromage, sauciIsse, auto, rail, øare, timbre, 
balle. 

Chúng ta chấp nhận các từ ngữ Hán Việt vì chúng gọn 
gàng và dễ nghe hơn chữ đã dịch sang tiếng Việt thuần 
túy. Ví dụ: Quốc Trưởng (EÑ ) là người đứng đầu một 
nước. Không thể có chữ Việt nào gọn hơn. 

Nhất là trong lãnh vực chính trị, quân sự, kinh tế khó 
kiếm ra những chữ Việt thuần túy. Người ta nói hay viết 
“ông Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng,” thay vì nói/viết “ông 
Câm Đâu Bộ Giữ Gìn Đắt Nước.” Người ta nói/viết: Quốc 
Vương và Hoàng Hậu thay vì Ông Vua Nước và Vợ Vua. 

AI thay được những chữ Tổng Tư Lệnh, Tổng Tham 
Mưu Trưởng bằng chữ Việt thuần tuý mà vừa ngắn vừa đủ 
ý, chúng tôi xin cúi đầu bái phục. 

Nhưng cũng có rất nhiều == ra" 
từ ngữ Hán Việt có thẻ dùng ;/ ¡C2 } E: 
từ ngữ Việt cũng gọn và rõ `” 
ràng. Ví dụ: phi cơ, tiềm thủy 
đỉnh, toà Bạch Cung... Tại 
sao không dùng chữ Việt: máy 


(92g) 


= (>%›) 
1: s1”: 
TN - Q ` 


(32-6) 








e”) 


TT. 
ve ¬;, 


Hà 3$ 
tU 
(S2) 


@*z2) 
24 


VỀ đ¬: 
ẨM 


bay, tàu ngầm, toà Nhà 
Trắng...? Chúng ta thường dị 
ứng với những chữ tàu sân 
bay, lính thủy đánh bộ, nhà trắng..., vì các chữ đó nghe lạ 
tai, nôm na, và nhất là do đối phương chúng ta sử dụng. 
Lấy trường hợp trong các quân binh chủng của quân đội, 
sần như hầu hết là chữ Hán Việt: Quân Cụ, Quân Nhu, Bộ 
Binh, Biệt Động Quân, Không Quân, Hải Quân, Địa 
Phương Quân... lại lọt vào chữ lính Nhảy Dù là chữ Việt 
thuần túy. Tại sao chấp nhận chữ lính Nhảy Dù, mà phản 
đối chữ Lính Thủy Đánh Bộ? Có phải đó là do tâm lý, 


%2“) 
› ` 





16/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


thành kiến và thói quen không? 

Người viết cũng thắc mắc, tại sao có thể dùng chữ 
Trưởng Ty, Trưởng Phòng, Trưởng Ban; mà không dùng 
chữ Trưởng Bộ, Trưởng Tiêu Đoàn... Chăng qua là quen 
dùng thôi. Chăng thấy có quy luật nào ràng buộc cả. 


Ngôn từ mới do sự phát triển kinh tế, chính trị, 
khoa học kỹ thuật 


Cũng thế, văn minh nhân loại tiến bộ, phát minh ra 
nhiều cái mới mà chúng ta chưa có một Viện Hàn Lâm 
Ngôn Ngữ hay ít nhất một tập thê ưu tú có kiến thức và 
thâm quyền nào ngồi lại để dịch ra chữ Việt. Mà có dịch ra 
được thì cũng rắc rối lắm vì khó mà nói đủ ý nghĩa trong 
một vài từ ngữ. Hàn Lâm Viện của Pháp hàng trăm năm 
nay vẫn ngồi cãi nhau chí choé về chữ nghĩa đấy. 

Có những cách dịch mâu thuẫn nhau. Chiếc máy radio 
mà chúng ta nghe tin tức hàng ngày thì gọi là máy thu 
thanh. Trong khi cái ti vi để xem hình ảnh thì lại gọi là 
máy truyền hình mà không là máy thu hình. Vì chữ máy 
thu hình dùng cho cái cameral 

Cái máy computer, ngày nay chúng ta chấp nhận chữ 
máy điện toán. Nhưng còn hardware, software, Input, 
output, download, upload, save, scan, malware, spyware, 
keyword... Chúng tôi đã thấy vài nơi dùng chữ “từ khoá” 
để dịch chữ keyword. Chúng ta thấy khó nghe chưa quen 
tai mà thôi! 


Vậy thì có hai giải pháp 


(1) Việt hoá nó như chúng ta từng Việt hoá chữ cà phê, 
xúc xích, nhà øa... 


17/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


(2) Đặt cho những chữ đó những chữ Việt tương đối đủ 
nghĩa và dùng riết thì sẽ quen thuộc. Dĩ nhiên ban đầu sẽ 
có nhiều chống đối. Nhưng quy luật ngôn ngữ là thế, 
chúng ta phải có sự cảm thông, độ lượng để chấp nhận 
thôi. Nên nhớ rằng ngày xưa tiếng/chữ Việt thuần túy 
cũng từng bị các nhà hủ Nho kết án “nôm na là cha mách 
qué”. Sự chống đối của họ cũng kéo đài cả hàng trăm năm 
cho đến mãi khi gần hết triều Nguyễn với sự kết thúc các 
kỳ thi Hương, thi Hội. 

Tại sao không dùng chữ của “Việt Cộng”? Không có 
chữ Việt Cộng mà chỉ có việc Việt Cộng và dân trong 
nước dùng sai. Chúng tôi đã có viết một bài khăng định 
rằng tất cả từ ngữ Việt đang được sử dụng hiện nay ở quốc 
nội hay hải ngoại đều là ngôn từ chung của dân tộc Việt. 
Việt Cộng chăng đẻ ra chữ nào mới. Vấn đề là họ thay đối, 
gán ghép, hoán chuyền và dùng sai nên trở thành lố bịch, 
sai nghĩa. Ngoài ra còn nhiều từ ngữ rất chính xác mà 
chúng ta né tránh, dị ứng vì lý do chính trị, để cho họ độc 
quyền sử dụng. Ví dụ: các chữ giải phóng (liberation), 
đường cao tốc (high speed), kỹ thuật số (digital), nhu liệu 
(software). 


Trong phần tiếp theo đây, chúng tôi dùng chữ nghiêng 
có gạch dưới cho những câu của Việt Cộng sử dụng (sal), 
và chữ nghiêng không gạch cho những câu mà chúng ta sử 
dụng (đúng). Chúng tôi chỉ nêu tượng trưng một số chữ. 


Một vài thí dụ về những cách dùng nên tránh: 

I.- Hiện nay bên Việt Nam, người ta thường bỏ bớt 
chữ trong một từ ngữ kép: 

“ Căng: Không nên nói “Tình hình căng lắm” thay vì 
“tình hình căng thăng lắm.” 


18/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


“. Quyết: Không nên nói “Cấp (rên đã guyết” thay vì 
“cấp trên đã quyết định.” 

“. Quản: Không nên nói “Việc này để bên Bộ Nội vụ 
quản” thay vì “... để bộ Nội Vụ quản lý.” 

.. Bèo: Không nên nói “Món này bèo lắm” thay vì 
“Món này rẻ như bèo.” 

“ . Điều (điều động): Không nên nói “Mỹ điểu tàu ra 
Thái Bình Dương” thay vì “Mỹ điều động tàu ra Thái Bình 
Dương.” 

" . Bang: Không nên nói “7i cư ngụ ở bang Texas” 
thay vì “76i cư ngụ ở Tiểu Bang Texas.” 

. _ Chất: Không nên nói “4i cũng muốn sống chất” 
thay vì “4i cũng muốn cuộc sống đây đủ.” 

" _ Đỉnh: Không nên nói “Cô fa hát đỉnh! Nên nói 
“Cô ấy hát hay tuyệt!” 

“.  VẤ(: Không nên nói “Nó làm ăn vá: lắm.” Nên 
nói “Nó làm ăn vắt vả lắm.” 

" Chuẩn: Không nên nói “Làm thế là chuẩn.” Nên 
nói “Làm thể là đúng tiêu chuẩn.” 


2.- Nhiêu chữ miên Băc ít được dùng và chúng ta ít 
nghe, nên chúng ta dị ứng vì hiệu lâm là chữ có sau này: 


“ Hoành Tráng là tĩnh từ dùng cho các để nói về bất 
cứ cảnh quan có quy mô to lớn, rộng rãi; không ai nói buồi 
tiệc hoành tráng được. Tiếng Việt phong phú; có rất nhiều 
tĩnh từ khác nhau để nói về từng trường hợp khác nhau: 
Lâu đài nguy nga. núi non Jờng vĩ, cảnh diễn binh hùng 
tráng, căn phòng fráng lệ, công trình quy mô, khu vườn 
lệ, cảnh sắc huy hoàng, buỗi tiệc linh đình... 


19 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 19/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


= Xiến Dương: Lan truyền rộng ra (promote, 
propagate). Ví dụ: Chứng ta cân xiển dương chính nghĩa 
quốc g1. 

. Mẫn Cán: Làm việc siêng năng, lanh lẹ. Ví dụ: 
Ông B. là một công chức mẫn cán. 

=_ Chỉnh Chu (chỉnh t và chu đáo). Ví dụ: “Ông bà 
tiếp đãi chỉnh chu.” Người miền Nam có lẽ ít nghe hai chữ 
này. Việc ghép hai chữ có nghĩa gần và bồ túc nhau cũng 
có thê chấp nhận được (ví dụ chữ đơn giản từ hai chữ đơn 
Sơ Và giản dị). 

“. Lễ Tân (Lễ: nghi lễ, phép tắc; Tân: khách). Nếu có 
đặt thành chữ mới, thì chỉ dùng trong trường hợp trang 
trọng như “Ban LỄ Tân của bộ Nội Vụ...” nhưng không 
thê “cô !Ễ tân trong khách sạn, ” mà nên nói “cô tiếp tân 
của khách sạn. ” 

“ Tỉnh tươm: thay cho chữ ứinh xảo, tươm tất. 

“ Quá độ: Theo Việt Nam Tự Điền của ông Lê Ngọc 
Trụ (nhà sách Khai Trí, trang 1186) và Việt Hán Tự Điền 
của ông Huỳnh Minh Xuân (nhà xuất bản Đại Nam, trang 
649), quá độ có nghĩa là qua khỏi thời gian cũ để chuyển 
sang thời gian mới (transition/transitional). Ngày trước, 
chúng tôi không nghe chữ này nên thường dị ứng khi nghe 
dùng trong câu “Đáy là thời kỳ quả độ đi lên Chủ nghĩa Xã 
hội. ` 


Có những chữ ghép một cách không đúng: 
“ Vụ việc: Đã vụ thì không cần việc, và hai chữ này 


dùng trong trường hợp khác nhau: Một vụ án, một việc làm 
rối. Vụ giết người khác nghĩa việc giết người. 


20 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 20/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


“ Chất lượng (vừa phâm chất vừa số lượng). “Hàng 
này chất lượng cao” thay vì “hàng này phẩm chất tối.” Chỉ 
dùng “chất lượng” khi nào một vật có đủ cả hai yếu tổ này. 

“_ Cặp đôi (vừa cặp vừa đôi!): Không thể nói “nội 
cặp đôi nam nữ xứng họp” thay vì ”một đôi nam nữ xứng 
hợp.” 

Cặp và đôi là hai chữ riêng biệt để nói về số lượng. 
Tuy cùng có nghĩa là hai, nhưng cách dùng thì lại khác. 
Người ta dùng chữ “đôi” khi nói về hai người, hai vật mà 
có sự găn bó, không thể tách rời ra. Đôi vợ chồng, đôi tình 
nhân, đôi bạn, đôi đũa, đôi giày... Những thứ này gắn bó, 
bồ túc cho nhau đề trở thành một “mình với ta tuy hai mà 
một; ta với mình tuy một mà hai.” Đôi bạn, đôi vợ chồng 
mắt đi một thì đời sẽ là vô nghĩa. Một chiếc đũa, một chiếc 
giày thì trở thành vô dụng. Hãy nhớ lại tựa đề cuốn tiêu 
thuyết Đồi Bạn của Nhất Linh và câu "Miếng trầu cau nên 
đôi vợ chồng, đôi vợ chồng nghèo..." trong bản nhạc 
'““lình Nghèo” của Phạm Duy. Dĩ nhiên cũng có các ngoại 
lệ. Ví dụ: người cụt một chân, cụt một tay, chột mắt, hay 
có tật chân cao chân thấp... 

Chữ cặp dùng một cách chung cho những gì có hai cái 
mà không nhất thiết cần kết hợp. Ví dụ: cặp vịt, cặp bánh 
chưng... Ghép chung hai con vịt, hai cái bánh hay tách ra 
từng con vịt, một cái bánh cũng chỉ thay đổi số lượng mà 
không thay đổi tính cách. Vì thế, nên lựa chọn hoặc dùng 
chữ đôi, hoặc chữ cặp cho những điều mình muốn nói. 
Không thê tham lam dùng cả hai chữ “cặp đôi” vì như thé, 
nó có nghĩa là 4 thay vì muốn nói tới hai vật. Và nhất là 
nghe hai chữ “cặp đôi” nó kỳ quặc, chướng tai vô cùng. 


Có khi họ ghép một chữ Hán vào với chữ Việt thuần 
túy tuy cả hai chữ cùng một nghĩa như bến cảng, in ấn... 


21 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 21/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Những thí dụ về việc dùng sai: 


I.- Danh từ dùng như động từ hay tĩnh từ. 


“ Án tượng là danh từ (impression). Người bên Việt 
Nam ngày nay dùng thay tĩnh từ (Iimpressive) khi nói “Ca 
sĩ X ăn mặc ấn tượng” mà lẽ ra “Cách ăn mặc lồ lăng của 
ca sĩ X gây ấn tượng xấu...). Hoặc như động từ (impress): 
“Tôi ấn tượng điễu anh nói” thay vì “Lời anh nói cho tôi 
một ấn tượng tốt.” Trong Anh ngữ, có nhiều chữ cùng một 
sốc để dùng trong trường hợp khác nhau. Ví dụ: 
Impression (danh từ), Impress (động từ), Impressive (tĩnh 
từ). 

“_ Tâm tư có nghĩa là sự suy nghĩ nặng về cảm tình. 
Một anh cao cấp Việt Cộng nói với nhân viên: “Tôi f#đm tr 
hoàn cảnh của anh.” Lẽ ra phải nói: “Tôi ưu tư về hoàn 
cảnh của anh.” 

“ Khả năng là danh từ, không thể dùng như động từ. 
Khả năng là điều kiện nội tại, là năng lực để làm một việc 
gì. Tiếng Anh nó là chữ able/capable, ability/capacity. 
Trong khi có /hể (chữ “can” trong Anh ngữ) là còn do điều 
kiện khách quan tác động từ bên ngoài. Ví dụ: “Cô ấy có 
khả năng viết văn, nhưng cô không thể viết lúc này vì bận 
con nhỏ.” Vì thế, không thể nói “Trời khả năng ma”; nên 
nói “trời có thể mưa.” 

“_ Trình độ là danh từ. Không thể dùng như tĩnh từ. 
Không nên nói “Anh này trình độ nhỉ` thay vì “Anh này có 
trình độ nhỉ.” Có lần, chúng tôi còn nghe câu kỳ lạ: “Anh 
này trình thát 


2.- Dùng sai nghĩa: 


22 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 22/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


=_ Vô tư (nghĩa đúng là không suy nghĩ). Không thể 
nói: “Cứ ăn uống vô tư!” thay vì “Cứ ăn uống thoải mái.” 

“_ Chuyên trị (nghĩa đúng là dùng để trị một bệnh 
gì). Không thê nói: “4nh hoạ sĩ này chuyên trị tranh màu” 
mà phải là “4nh hoạ sĩ chuyên vẽ tranh màu.” 

“Tiếp cận là kế cạnh, sát bên, next to. Không thể 
dùng thay chữ đến gần (approach) hay tiếp xúc (contact). 
Không nên nói: “Cô /a tiếp cận ông X” thay vì “Cô ta tiếp 
xúc ông X.” Một thí dụ đúng về chữ tiếp cận: “Nhà nàng 
tiếp cận nhà tôi.” 

“ Thể hiện là biêu lộ (express). Không thể viết “Cái 
bánh chưng không lô do bà X thể hiện” thay vì “Cái bánh 
chưng không lồ do bà X làm/ thực hiện.” Câu dùng chữ thê 
hiện đúng: “Cách ăn nói của anh thể hiện tư cách đứng 
đắn.” 

“ Liệt sĩ là người có khí tiết mạnh mẽ. Dùng chữ //É 
sĩ để nói về những người chết trận (Nghĩa trang Liệt Sĩ) là 
sai. Chữ đúng là /ứ sĩ. 

“_ Tài khoản (chỉ dùng trong tài chánh). Không nên 
nói “Tài khoản Facebook, tài khoản Yahoo.” Chữ Account 
theo nghĩa này chưa thấy chữ Việt tương đương. Tại sao 
không Việt hoá nó? 

“ Thông tin (không thể dùng thay chữ tin tức). Thay 
vì nói ”Anh cho tôi thông tin về vụ này, ” nên nói “Anh cho 
tôi tin tức về vụ này.” 

" Tư liệu (trong Hán tự có 28 chữ Tư, trong đó ghép 
với chữ Văn thành Tư Văn là văn thư qua lại của các 
quan). Không nên viết “7 liệu chiến tranh,” nên viết “Tài 
liệu chiến tranh.” 

“_ Thống nhất (hợp lại, unify). Không nên dùng chữ 
này có nghĩa là đồng ý (agree). Thay vì viết “Các bác sĩ 


23 


23/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


thống nhất trong việc giải phẫu,” nên sửa là “Các bác sĩ 
đồng ý việc giải phẫu.” 

“. Thu hoạch (thường dùng trong nông nghiệp là gặt, 
hái, lượm). Không nên dùng nói “Học sinh làm bài thu 
hoạch” thay vì “bài thi tổng kết, cuối khoá...” 

“_ Thiếu đói (ý nói không có ăn). Nhưng nếu hiểu 
cho đúng, thiếu đói là không đói; tức là có ăn! Tại sao 
không chỉ nói họ bị đói, hay bị (hiểu ăn? 

“_ Tình huống (circumstance) tuy có vẻ gần gũi với 
chữ “tình hình” và tình thế” (situation), nhưng cách dùng 
khác nhau. Tình huống xảy ra là hậu quả của hành vi nào 





đó. Ví dụ: Việc rút quân bất ngờ tại Afghanistan đã đưa 
đến một tình huống khó cứu vẫn. Tình hình kinh tế có phân 
suy sút. Tình thế đã nghiêm trọng lắm rôi. 

". Linh tỉnh: Khi ở trong các trại tù cải tạo, công an 
quản lý rầy rà những người tù khi họ làm điều lộn xộn. Ví 
dụ: “Các anh này nấu nướng lĩnh tính.” Thật ra, linh tính 
là các thứ vụn vặt (miscellaneous) không đủ số lượng để 
xếp vào một chủng loại nào. Ví dụ; Khi chúng ta xếp vào 
tủ các loại áo chemise, áo lạnh, quần ngắn, quần đài... ; 
Còn lại vớ, khăn tay, bao tay... chúng ta liệt vào các thứ 
“linh tính.” 

“_ Quá trình: Bên Việt Nam dùng chữ quá trình rất 
tùy tiện. Thật ra, nghĩa của nó là những điều, những diễn 
biến (process) đã xảy ra theo một trình tự. Ví dụ: “Chứng 
ta đã làm xong một quá trình xây dựng phức tạp.” Còn 
những gì chưa làm thì nên dùng chữ “tiến trình.” Ví dụ: 
“Anh cho biết tiến trình thực hiện việc này ra sao.” Cũng 
cần biết thêm chữ chu trình cũng là một tiễn trình trọn vẹn 
để hoàn tất công việc. 


Chúng ta nghe có những bài viết bên Việt Nam, và 
ngay ở hải ngoại, họ dùng những chữ một cách rất kỳ lạ. 


24 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 24102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


"_ Văn hóa: Có khuynh hướng ghép chữ văn hóa bừa 
bãi. Họ viết trong bài báo về du lịch “7i Nhật không có 
văn hoá típ, văn hoá ẩm thực của người Phi.” Nên viết 
đơn giản “Nhật không có thói quen cho tiễn tip,” hay “vẫn 
đề ăn uống của người Phi.” 

"Xứ lý: Không nên nói “Rau được xử lý xong cho 
vào chảo luộc,” “Câu thủ xử lý đường bóng” thay vì “Rau 
được nhặt rửa xong cho vào chảo luộc” và “Câu thủ 
chuyên một đường banh.” 

" Ùn tắc (tắc nghẽn). Không nên nói “Cuối ngày 
Chủ nhật, lưu thông ùn tắc.” Nên nói “Cuối ngày Chủ 
nhật, việc lưu thông bị tắc nghẽn.” 

“_ Trần và Sàn (Ceiling hay Maximum, Threshold 
hay Minimum). Không nên nói ”Giá trần của căn nhà,” 
nên nói “Giá cao nhất của căn nhà.” 

"_ Chùm: Không nên nói Chờm ảnh, Chùm thơ. Sao 
không nói dễ nghe “ểập ảnh, loạt thơ.” 

“_ Tốp ca: Không nên nói “Ban fốp ca nữ,” nên nói 





*Ban hợp ca nữ.” 

=_ Cá thể (muốn nói một đơn vị): Báo chí bên Việt 
Nam viết “Cảnh sát bắt được hai cá thể vì phạm,” nên viết 
“Cảnh sát bắt được hai người vi phạm.” 

“_ Tác nghiệp (ý muốn nói làm việc chuyên môn): 
Không nên nói “Các phóng viên đến tác nghiệp,” “Cảnh 
sát đến nơi tác nghiệp.” Nên dùng chữ “lấy tin” hay “làm 
việc/điều tra.” 

"_ Giao lưu: Không nên nói “Hai chị em giao lưu 
suốt buổi tối” thay vì “Hai chị em trò chuyện suốt buổi 
tối.” 

"Phản hồi: Việt Cộng viết trong bài báo “Không 
thấy phía Mỹ phản hôi" thay vì “Không thấy phía Mỹ phản 
ứng / trả lời.” 


25 


25/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


“_ Khủng (ý nói khổng lồ): Không nên nói “Cái xe 
khủng này, giá khủng” thay vì “cái xe lớn, giả cao. 

“"_ Diễu hành, diễu binh: Không nên nói “Đ¿ điểu 
hành ngày Quốc Khánh.” Lẽ ra phải là “diễn hành, diễn 
binh,” vì diễu hành có nghĩa là đi vòng vòng có tính cách 
vui chơi, không trang trọng. 


Những chữ không thấy trong các từ điển Việt Nam lẫn 
Hán Việt 


Bức xúc (chỉ có chữ bức xức), động thái (ý muốn nói 
đến động tác, hành động), giao lưu (ý muốn nói đến trao 
đổi), hồ hởi, hiệp đồng (tự điển có chữ hợp đồng có nghĩa 
giao kèo), lễ tân (ý muốn nói tiếp khách) ... Còn nhiều 
lắm! 

Khuynh hướng ưa đảo thứ tự các chữ kép, nghe 
chướng tai vô cùng: bảo đảm, đơn giản, họ đảo thành đảm 
bảo, giản đơn... Rồi lại có tình trạng đổi chữ “7?” thành 
chữ “y” như bác sĩ, nghệ sĩ, liệt sĩ thành bác sỹ, nghệ sỹ, 
liệt sỹ; hay ngược lại, như vô lý thành vô lí, chia ly thành 
chia li. Nhiều người có khuynh hướng cải cách chữ “ï” và 
“y” cho đơn giản nhưng chưa được hưởng ứng rộng rãi vì 
có nhiều trường hợp không thể thay chữ y thành ¡ được. Ví 
dụ: Thúy và thúi, may và mai. 


Nói qua về cách dùng trạng từ 

Cách dùng trạng từ. Trong khi tĩnh từ bổ nghĩa cho 
danh từ, thì trạng từ bố nghĩa cho động từ, hay đôi khi cho 
tĩnh từ. 


Ví dụ. Anh ta nói tiếng Anh một cách thành thục. Chị 
ta cư xứ khôn khéo. 


26 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 26/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Như thế, vị trí của trạng từ là theo sát động từ, trước 
hay theo sau. 

Ví dụ: Cô Ba nhanh nhảu trả lời. Cô Ba trả lời một 
cách nhanh nhảu. 

Chỉ có khi cần nhấn mạnh, người ta mới đặt trạng từ ra 
trước, nhưng phải cách mệnh đề bằng một dấu phẩy. 

Ví dụ, Đột nhiên, anh ta ngã XUỐNG. 


Chúng ta thấy bây giờ người bên Việt Nam viết báo, 
hầu hết cho trạng từ ra đầu câu. 

Ví dụ: Choáng công thức pha chế sữa đậu nành “bản' 
của Việt nam. Kinh hoàng đứa cháu chém bà ngoại vì 
không xin được tiễn. 

Câu trước chữ choáng viết ngăn của choáng váng, nghe 
đã chướng tai, rồi lại đặt nó ở đầu câu, nghe càng khó chịu. 


, 


Những cách dùng nên tránh 


Có nhiều tên người, tên các quốc gia; nên giữ nguyên 
chữ của nước họ, hay đọc theo âm Việt Nam, hay dịch 
sang tiếng Việt? 

Tên người, tên quốc gia là các danh từ riêng. Chắc 
chắn không ai dịch danh từ riêng ra tiếng nước mình mà có 
thể đọc theo âm sắc nước mình, nhất là giới bình dân. 
Nhưng khi đọc như thế, nghe vừa kỳ cục vừa bất lợi khi 
một người ta cần tra cứu và tìm hiểu thêm, sẽ không làm 
được vì không biết nguyên từ của các chữ đó đề tìm trong 
tự điển hay trên Google. Vì thế, theo ý tôi, tên các quốc 
gia, tên người (nói chung là danh từ riêng) nên để nguyên 
văn. 

Tên các quốc gia, người Việt đọc theo chữ Hán. Người 
Trung Hoa họ đọc nguyên từ theo phát âm Trung Hoa, rồi 


27 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 27102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


viết ra theo chữ Hán. Người Việt lần nữa đọc chữ Hán đó 
theo âm Việt. 

Vì thế, nhiều danh từ khi đọc tiếng Việt càng xa với 
nguyên từ. 


Vài thí dụ: 

"_ Roma: Người Trung Hoa không phát âm được chữ 
“R'. Họ đọc thành “L. Roma thành Lỏ Ma. Việt đọc thành 
La Mã. 

" France: Trung Hoa đọc là Phơ Lang Sa. Việt đọc 
theo chữ Hán thành Pháp Lang Sa, gọi tắt là Pháp. 

"_ Espagne: Trung Hoa đọc là Sì Pa Nhơ, Việt thành 
Tây Ban Nha. 

" America: Trung Hoa đọc là A Meli L1 Ca, Việt dọc 
thành Á Mỹ Lợi Á, gọi tắt là Mỹ. 

"_ Washington: Trung Hoa đọc Hwa-Shing-Tơn, Việt 
đọc lại thành Hoa Thịnh Đốn. 


Quý vị thấy, về mặt này, người Trung Hoa họ Hán Hoá 
các danh từ riêng của Tây Phương. Đó là chuyện của họ, 
coi như tạm ồn vì họ phát âm không khác mấy nguyên từ. 
Nhưng khi cha ông chúng ta lại phiên âm thêm lần nữa 
(Việt hoá các chữ Hán) thì càng xa lạ với nguyên từ. Vì 
thế, tôi thích để nguyên từ của Tây Phương. Có vị hỏi đọc 
thế nào tên người, tên các nước không dùng mẫu tự Latin 
như Ả Rập. Trung Hoa, Cambodia, Laos... Xin thưa, hãy 
dùng tên bằng Anh Ngữ vì đó là ngôn ngữ nhiều người 
biết. 


Nhưng đó là ý kiên của riêng tôi. Còn vị nào muôn giữ 
các chữ Việt thì tùy họ. 


28 


28/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Việc Việt hoá những danh từ riêng Tây Phương cũng 
không nên. Vì khi đọc nghe chướng tai lắm. Người ta từng 
chế nhạo việc phiên âm các tên Nga như Móc Cu Ra Bóp, 
Lút MI La; hay tên Lào như Cay Xỏn, XI Xa Phỏn... Và 
nếu một người cần tra cứu thêm, thì phải dùng nguyên từ, 
chứ dùng danh từ đã Việt Hoá sẽ không tìm thấy trong 
sách vở ngoại quốc hay trên internet. 

Ví dụ, khi cần nói với người Mỹ, nếu chúng ta đọc Ý 
Đại Lợi, Hoa Thịnh Đốn, Đặng Tiểu Bình, Lý Bằng... 
không ai biết cả. Nhưng nếu đọc Yi Ta Li, Hwa-Shing- 
Tơn, Teng Xiẻo Ping, Li Ping thì chắc có người biết ngay. 

Một điểm đáng nói, là tiếng Việt đọc theo đơn âm, 
tiếng các nước Tây phương theo đa âm. Hai cách phát âm 
cũng khác xa. Vì thế, với các danh từ riêng, thay vì đọc rời 
từng âm một (ví dụ: Ca-LI-For-Nia), nên tập đọc nhanh 
thành một chuỗi âm (California). 


Vài thí dụ nhà cầm quyền và báo chí Việt Nam Cộng 
Sản đã Việt hoá các danh từ riêng và viết rời thành từng 
chữ đơn âm: 

"_ Christina: Khơ Ri Chỉ Na 

“_ Gorbachev: Go Rơ Ba Chốp 

" Tchenenko: Tò-Réc-Nen-Cô, có khi là Chéc Nen 


"_ Johnson: Giôn Xơn 
"_ lran, Iraq: Có thời họ đọc là “Một Răng,” “Một 
Rắc.” 


Chúng tôi đã nhiêu lân lên tiêng về tình trạng thoái hoá 
của tiêng Việt trong nước, và nhắc nhở những người quôc 
gia tại hải ngoại, nhât là các nhà văn, nhà báo phải cân 


thận khi chuyền tin, sao chép tin từ trong nước, hay là khi 


29 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 29/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


viết bài vở, phải dò kỹ, thật kỹ đề không lọt những từ ngữ 
kỳ quái này vào. Hiện nay, các đài truyền hình, truyền 
thanh lớn như BBC, VOA, cả RFA cũng tuyên dụng 
những nhân viên sanh đẻ, lớn lên, hấp thụ văn hoá Việt 
Nam Cộng Sản, nên trong các bài viết của họ, nhan nhản 
những chữ sai. Vì đa số báo chí hải ngoại ít nhân viên, 
không nhiều thì giờ để chăm sóc, nên hiện tượng này cứ 
tiếp diễn dài dài. Nó vô tình đầu độc chúng ta, làm cho 
người đọc quen dần và không cảm thấy khó chịu. Chúng 
tôi biết có nhiều nhà văn, nhà bình luận, thậm chí nhiều 
nhà hoạt động cộng đồng, đoàn thể, thỉnh thoảng vẫn dùng 
những chữ sai như nói ở trên. 


Ở trong nước thì chúng tôi khó trách. Vì gần hết dân số 
90 triệu họ nghe, đọc và nói quen rồi. Lâu dần, nó trở 
thành tiêu chuẩn mà chúng ta đành bất lực. Vẫn đề đúng 
sai, hay đở thật ra chỉ là tương đối. Cái đúng, cái hay của 
người này có thê là cái sai, cái dở của người kia! Khi đa số 
mọi người chấp nhận điều mà quá khứ coi là sai, thì trong 
hiện tại hay tương lai nó sẽ là điều đúng. Chuyện của dân 
trong nước, mình đành chịu thua! 


Nhưng khi còn gần ba triệu người ở hải ngoại mà đại 
đa số hấp thụ văn hoá Việt Nam chính thống, chúng ta 
phải kiên quyết bảo lưu văn hoá của chúng ta. Chúng ta 
phải hết lòng, không buông tay bỏ cuộc. 


30/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Cần thận, tránh dùng chữ bừa bãi lố lăng 


Trong sinh ngữ, luôn có sự thay đổi thêm bớt cho phù hợp sự phát 
triên và hoàn cảnh xã hội. Vì thế, không nên câu nệ quá mức là 
chữ của Việt Cộng hay chữ chúng ta quen thuộc ở miền Nam. 
Miễn sao các từ ngữ được dùng đúng nghĩa, hợp lý. Ngôn ngữ là 
của chung, xin không đề cho ai độc quyền những chữ mà chúng ta 
có thê dùng được. Chúng ta có thói quen Việt hoá những chữ 
ngoại quốc mà không thể dịch sang Việt ngữ chính xác: cái bích 
kê, bơ, phô mai, mô tô, vi la, tủ buýp phê, xe buýt... Vì thế, cũng 
có thê tạm dùng: Marketing, Share... trong khi chờ cách nào dịch 
nghe êm tai. 


Nghĩa theo Cách dùng sai | Nên việt 
Từ điển VN | của Việt Cộng 


Danh từ, Cô Lan mặc áo | Cách ăn mặc của cô 
không thể ấn tượng. Tôi tạo một ấn tượng tốt 
dùng như ấn tượng casĩ | trong tôi. 

động từ hay X 

tnh từ 





Chiếc xe được | Chiếc xe được bảo 
bảo quản trì/gìn giữ 





Thứ này bèo Thứ này rẻ/xoàng 
lắm lắm 





Diễn đạt 


Bôi dưỡng kiên | Trau dôi kiên thức 
thức 











https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 31/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Bức xức = Tình hình làm Tình hình làm tôi lo 
thúc dục tôi bức xúc lắng, bứt rứt 


Lầm chết hai cá | Làm chết hai con bò 


Cách li ".... Cô lập, cách biệt 


Cải tạo Cải tạo bãi đá Biên đôi bãi đá ngâm 
ngâm 


Mới mua căn Mới mua căn nhà ở 
hộ ở Huê Huê 


Người cân vụ Người phụ việc 


Tình huông Tình hình căng thăng 
căng lắm 


Cặp và đôi là | Một cặp đôi Một cặp vịt béo. Một 
hai chữ cùng | xứng đáng đôi vợ chồng hạnh 
nghĩa, nhưng phúc. Một đôi giày 
cách dùng mới. 

khác nhau. 


Vừa phâm Chiêc xe có Chiêc xe tôt 
chất vừa về chất lượng cao 
số lượng 


Ca sĩ X có chất | Ca sĩ X có giọng hát 
Ølọng cao cao 





Xe ôtô dùng | Xe hơi có số tay 
chế độ sang số | (sang số bằng tay) 








https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 32/102 


1/29/22, 10:38 AM 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 














Chinh Anh đón tiếp | Anh đón tiếp chu đáo 
chu chỉnh chu quá | quá 
Choáng Choáng công Cách pha chê sữa đậu 
thức pha chế nành "bân" của Việt 
sữa đậu nành Nam làm chúng ta 
"bần" của Việt | choáng váng 
nam 
Chọc Vận động viên | Câu thủ X đá cú banh 
khe X vừa thực lòn qua đối thủ 
hiện một cú 
chọc khe tuyệt 
đẹp 
Chông Chông chéo 
lần 
Chuân Đào tạo theo Đào tạo theo tiêu 
chuân Hoa Kỳ | chuẩn Hoa Kỳ 
Chức Vai trò, sự Báo cáo lên cơ | Báo cáo lên cơ quan 
năng phân công quan chức năng | có thâm quyền 
Chùm Chùm thơ của | Những bài thơ của thi 
thơ/ảnh thi sĩ Mộng sĩ Mộng Vàng. Tập 
Vàng ảnh thắng cảnh Âu 
Châu. 
Chuyền Chuyên ngữ bài | Dịch bài thơ 
ngữ thơ 


Chuyên | Dùng trong y 


trỊ khoa 





Anh ta chuyên 
trị vẽ "truyền 
hình" 


Anh ta sở trướng vê 
vẽ truyền thần 








https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


33/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 




















Cơ bắp Khoe cơ bắp Khoe bắp thịt 
Con Nhà văn bắt Nhà văn bắt đầu từ 
chữ đầu từ những những chữ 
con chữ 
Cự li Khoảng cánh | Hai người giữ | Hai người giữ khoảng 
cự Hi cách 
Cực kỳ Hát hay cực kỳ | Hát hay tuyệt 
Đại gia | Nhà có danh | Đại gia chỉ tiên | Nhà giàu xài tiên quá 
tiếng, Việt khủng mức 
Cộng dùng 
để nói người 
giàu có 
Đăng Biên chép Đăng ký kỳ thi | Ghi danh kỳ thi 
ký Trung học Trung học 
Đáp án Tìm đáp án cho | Tìm đáp sô, giải pháp 
bài toán/ vấn đề 
Đê xuât Chúng tôi đê Chúng tôi đê nghị kê 
xuất phương án | hoạch/dự án 
Điêm Chiếc cà vạt là | Chiếc cà vạt là thứ 
nhắn điểm nhấn trên | nổi bật trên người 
người anh ta anh ta 
Điểm Điểm sàn đề Điểm tôi thiểu để 
sàn được thu dụng | được tuyển dụng 
Diễu Diễu binh ngày | Diễn binh ngày lễ lớn 
binh lễ lớn 
Dự 





34/102 


1/29/22, 10:38 AM 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Tông xe 





VN 


trong tự điển 


Mỹ thách thức 
lại bằng cách 
điều tàu 


Phải động não 
ra mà hiểu 
Chưa thây động 
thái của họ 


Đề nghị 


Mỹ thách thức lại 
bằng cách điều động 
tàu 


Phải vắt óc ra mà 
hiệu (hay nặn óc) 


Chưa thây hoạt động 
của họ 





Giá vàng tăng 
đột biến 


Giá vàng tăng đột 
ngột/bất ngờ 





Anh ta đột xuất 
bước tới 

Thây A đứng 
lớp 5 


Đem lại tự do | Giải phóng mặt 


bằng 


Anh ta bât ngờ bước 
tới 


Thây A dạy lớp 6 
Giải toả, dọn dẹp 


diện tích hay cái gì 
đó... 





Cô giáo soạn 
giáo án 


Cô giáo soạn bài 
giảng 





Không có 


VN 





https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


trong tự điển 


Chúng tôi giao 
lưu suốt đêm 





35 


Chúng tôi trò chuyện 
suốt đêm 





35/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 

















GIiật tít Báo giật tít vê Báo loan tin vê Biên 
Biển Đông Đông 
Hậu Phòng hậu cần | Phòng tiếp liệu 
cần 
Hiên Hiền thị trên Hiện ra trên màn hình 
thị màn hình 
Hiệp Tự điên có Các binh đoàn | Các binh đoàn phôi 
đồng | chữ Hợp chiến đấu hiệp | hợp chiến đấu 
Đồng là giao | đồng 
kèo 
Hôhởi | Không có Tôi rât hô hởi Tôi rât vui mừng 
trong tự điên 
VN 
Hộ Chữ này có | Số hộ khâu Số gia đình (VNCH 
khẩu trong tự điển, | (không sai, dùng) 
nghĩa là số nhưng do Việt 
nhà, số người | Cộng dùng) 
Hoành | Tolớnrộng | Buổi lễhoành | Buổi lễ thì phải nói 
tráng rãi tráng long trọng. Hoành 
tráng dùng cho những 
thứ cụ thể như công 
trình, kiến trúc... 
Hồi Phúc đáp, phản ứng 
đáp (tùy trường hợp) 
Hội ý Các bác sĩ hội Các bác sĩ bàn bạc, 
VY... thảo luận 
Kênh Kênh truyên Đài truyên hình CNN 





36/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Kênh Dịch từ chữ 
ngoại Diplomatic 
giao Channel 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Theo hệ thông ngoại 
Ø1aO 





Khả Dùng như 
năng động từ! 


Khân 
trương 


Không 
chê sô 
liệu 


Trời khả năng 
mưa 

Làm khân 
trương lên 

cô nhớ không 
chê sô liệu chi 
trả 


Trời có thê mưa 


Làm nhanh lên 


cô nhớ hạn chê việc 
chi tiêu 





Khủng | To lớn 


Giá khủng, xe 
khủng 


Giá đắt khủng khiếp, 
xe lớn khủng khiếp 





Kịch Có tính chất 
tính trình diễn 


Lê tân 


Lên lớp 
Lên 


phương 
án 


Buôi nói 


chuyện đầy 
kịch tính 


Các cô trong 
ban lễ tân 


Cô giáo soạn 
giáo án trước 
khi lên lớp 





Họ lên phương 
án 


Buôi nói chuyện đây 
SÔI nôi 


Các cô trong ban tiếp 
tân 


Cô giáo soạn bài 
giảng trước khi vào 
lớp (dạy), 


Họ lập kê hoạch 








Liệtsĩ | Người có khí 


LiỆt sĩ trong 


Tử sĩ trong chiên 








tiết mạnh mẽ_ | chiến tranh tranh chống Pháp 
(không phải | chống Pháp 
37 


37/102 


1/29/22, 10:38 AM 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 
































https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


người chết 
trận) 
Lô 
Gích 
Nghệ Cô Lê thị A có | Cô Lê thị A tức ca sĩ 
danh nghệ danh Mi Mi Mi 
Mi 
Nghiê Trả lời nghiêm | Trả lời một cách 
m túc túc đứng đắn (nghiêm 
trang, nghiêm chỉnh) 
Ngưỡn | Mức tối thiểu | Ở ngưỡng Ở mức tối thiểu, thấp 
bạ nhất 
Nhất trí Tôi xin nhất trí | Tôi xin đông ý 
Nội Bao hàm, hàm chứa 
hàm 
Nội y Cô tài tử Anna | Cô tài tử Anna dùng 
dùng nội y đồ lót nhãn hiệu nồi 
hàng hiệu tiếng 
Ô tô Xe container đè | Xe container đẻ hai 
con hai ô tô con xe du lịch. 
Phản Cô gái ăn mặc | Cô gái ăn mặc 
cảm phản cảm chướng mắt/khó coi 
Phản Trở lại, trở vê | Repsol đã Repsol đã không trả 
hồi không phản hồi | lời câu hỏi của BBC 
câu hỏi của 
BBC 
38 


38/102 


1/29/22, 10:38 AM 


Phục 
vụ 


Phượt 


thủ 


Quản 


Quan 
hệ 


Quan 
chức 


Quy 
trình 
phê 
duyệt 


Quyêt 


Sát thủ 


Sở hữu 





https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Rút ngăn chữ 
quản lý, quản 
trỊ 


Có dính 
dáng, mặc 
míu với nhau 


Xưa có chữ 
Quan Viên là 
người làm 
việc quan 


Rút ngăn chữ 
quyết định 





Cái thuộc về 


mình (danh 
từ) 





Khách được 
phục vụ trà 


bánh 
Việc này tôi sẽ 
quản 
Tôi sẽ quan hệ 


VỚI Cơ quan X. 


Có mặt đây đủ 
các quan chức 
Bộ Ngoại Giao 


Trên đã quyêt 


Bắt được tên 
sát thủ 





Tài tử Mi Mi 
sở hữu đôi mắt 
đẹp 


39 





Khách được mời trà 
bánh 


Khách du lịch 


Việc này tôi sẽ lo 


Anh A và chị B có 
mối quan hệ gia đình. 
Tôi sẽ liên lạc với cơ 
quan X. 


Có mặt đây đủ các 
viên chức Bộ Ngoại 
Giao 


Việc duyệt xét, phê 
chuẩn 


Câp trên đã quyêt 
định 


Bắt được tên sát nhân 
(giết người) 


Tài tử Mi MI có đôi 
mắt đẹp. Căn nhà này 
thuộc quyền sở hữu 
của tôi. 





39/102 


1/29/22, 10:38 AM 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 

















https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Sôc Câu nói gây Câu nói gây bàng 
sốc hoàng 
Sự cố Hai chữ đều Sự cố kỹ thuật | Trở ngạt/trục trặc kỹ 
có chung thuật 
nghĩa là một 
Việc. 
Tác Không có Các ký giảđên | Các ký giả đên săn 
nghiệp | trong tự điển | tác nghiệp tin. Ông Nam hành 
VN nghề ở Sài Gòn. 
Tài Trương mục | Mở tài khoản Chữ tài khoản chỉ 
khoản | ngân hàng. Yahoo dùng trong việc dính 
Chữ tài có líu đến tiền bạc. Chưa 
nghĩa về tiền có chữ Việt nào dịch 
bạc (tài chữ accouht trong tin 
chánh). học cho chính xác. 
Tâm Danh từ: có Tôi tâm đặc Tôi thích thú vê điêu 
đắc nghĩa là điều | điều này này 
hiểu được ở 
trong tim 
Tâm tư | Danh từ, có Tôi rât tâm tư Tôi rât lưu tâm vê 
nghĩa là điều | về anh anh. Tâm tư của tôi 
cảm nhận ở hướng về cô! 
trong tim 
Tập Không có Cán bộ đi tập Cán bộ đi thực tập 
huấn trong tự điển | huấn 
VN 
Tham Đi tham quan Đi thăm thành phố 
quan thành phố 
40 


40/192 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Chiếc bánh 
chưng do bà 
Mai thể hiện 


Dịch chữ 
Market Share 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chiêc bánh chưng do 
bà Mai làm (thực 
hiện) 


Khó nghe qua! Nên 
tạm Việt hoá chữ 
Share 





Viết tắt chữ 
thông thoáng 


Đúng ra là 
Thông Tín 


Thư là thánh 
thơi 


Vụ này thoáng 
hơn vụ kia 


Hai người 
thống nhất 
trong việc này 


Theo thông tin 
của báo Thanh 
Niên 


Ngôi thư giãn 
một chút 


Vụ này dễ/rõ... hơn 
vụ kia 

Hai người đông ý 
trong việc này 


Theo tin tức của báo 
Thanh Niên 


Ngôi thoải mái một 
chút 





Gặt, hái, 
lượm 


Bài thu hoạch 
cuôi năm 


Bài (thi) tổng kết cuối 
năm 





Sát bên 


Tĩnh xảo, 
tươm tất 


Chúng tôi tiếp 
cận ông Đại sứ 


Căn phòng tinh 
tươm 





Chúng tôi tiếp xúc 
với ông Đại sứ 

Căn phòng tươm tât, 
ngăn nắp 














Tình Tùy trường Tình huông Tình hình đã yên. 
huống | hợp mà dùng | căng lắm Tình huống phức tạp. 
Tổ chất Đứa bé đó có tô | Đứa bé đó thông 
chất thông minh 
minh 
4I 


41/1092 


1/29/22, 10:38 AM 


Tờ rơi 


Tôp ca 


Trải 
nghiệm 


Trân 


Tranh Giành cho 
thủ được 


Trình 
độ 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Ba con Vịt đẹt 
thê hiện 


Tranh thủ thời 
gian để làm... 


Anh A hát trình 
độ nhỉ 


Do ban hợp ca Ba 
Trái Táo trình bày 


Anh chưa từng 
trải/kinh nghiệm 


Tận dụng thời gian đê 
làm... 


Anh A hát hay nhỉ 





Trọng 
thị 


Tiếp đón trọng 
thị 


Tiếp đón long trọng 





Tư duy | Chỉ dùng 
trong triết 


Tư liệu 





https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 


Mình phải tư 
duy điều này 


Dùng tư liệu 
của bộ Giáo 


Y muôn dịch 
chữ Key Word 


Gửi tàu tuân tra 
bờ biên 


42 


Mình phải suy nghĩ 
về điều này 


Dùng tài liệu của bộ 
Giáo Dục 


Tạm châp nhận chữ 
Key Word 


Gửi tàu tuân tiêu bờ 
biên 


Anh hưởng qua lại 





42/192 


1/29/22, 10:38 AM 


Tuyên 
Tuyên 
đường 
Tuyến 
vận tải 
biển 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Biên Đông có 
nhiêu tuyên 
vận tải biên 


Nhật không có 
văn hoá tip 


Đội tuyên Ba Tây 
Đường xe lửa 

Biên Đông có nhiêu 
đuờng vận tải (trên 
biển) 

Lưu thông bị tặc 
nghẽn 

Ở Nhật không có thói 
quen cho tip 





Vụ việc 


Xử lý 





nghĩa khác 
nhau 





Dùng lý lẽ, 
phán đoán 
mà giải rất tỐt 
quyết. 


Văn hoá âm 
thưc của người 


Phòng vật tư 


Cứ ăn uông vô 


Vô tư Không lo 
nghĩ tư nhé! 


Vụ và việc là | Vụ việc này 
hai chữ có căng lăm. 





Câu thủ A xử 
lý đường bóng 


7 x 7 
Vân đê ăn uông của 
người Tàu 


Phòng vật liệu 


Cứ ăn uống tự 
nhiên/tha hồ nhé! 


Vụ sát nhân này căng 
thăng lắm. Việc giết 
người là một trọng 
tỘI. 


Câu thủ A 
dẫn/chuyèn/đưa banh 
rất hay 








Rau được xử 


lý... 


Rau được rửa/soạn 
sẵn... 








https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


43 


43/1092 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 





Bài 3 
Cách Viết Chữ Hoa (Capital, Upper Case) 


Những nguyên tắc dưới đây, ngoài những điều học từ 
văn phạm Việt Nam, chúng tôi cũng tham khảo thêm trong 
các sách văn phạm của Hoa Kỳ. 

Chúng tôi không phải là nhà mô phạm về văn chương, 
ngôn ngữ; nên có thê có điều chưa chính xác. Xin quý vị 
có khả năng, kiến thức chỉ bày cho chỗ sai sót. Chúng tôi 
sẽ vô cùng biết ơn. 


Trên nguyên tắc, chữ hoa chỉ dùng cho các trường 
hợp: 

e _ Chữ hoa dùng để viết cho mẫu tự đầu của chữ đứng 
đầu một câu. Ví dụ: Người đàn ông đã về nhà. Trận chiến 
đã kết thúc. 

e_ Chữ hoa cũng dùng cho chữ đầu tiên của danh từ 
riêng. Ví dụ: Tôi có nói chuyện với ông Nguyễn Văn Mít. 
Hoa Kỳ lập bang giao với Việt Nam. Trong tên người, 
trước đây, người ta không viết hoa các chữ lót “văn, thị” 
(vì nó dùng để chỉ người nam hay nữ); mà chỉ viết hoa các 
tên ghép như Lê Quốc Cường, Phạm Thụ Nga... Nhưng 


44 


44/192 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


sau này, nhiều người viết hoa tất cả tên họ chữ lót. Điều 
này xét ra cũng có lý. 

e Chữ hoa cũng dùng cho các danh vị, tước hiệu khi 
đi theo tên người. Ví dụ: Bác Sĩ Vũ Ngọc Hoàn, Thiếu 
Tướng Lê Văn Hưng, Giáo Sư Vũ Quốc Thúc, Thị 
Trưởng BilI de Blasio... 

e Ngoại lệ: Không viết hoa khi tước vị đó đứng riêng 
lẻ (ví dụ: ông bác sĩ, một giáo sw), hay theo sau tên người 
(ví dụ: Bi de Blasio, thị trưởng Thành Phố New York). 

e_ Để tỏ lòng tôn kính đối với các người cao trọng, 
các lãnh tụ chính quyền hay tôn giáo; người ta viết hoa các 
chữ Møài, Người, Đức Phật, Đức Giáo Hoàng... 


Ngoài các trường hợp trên, các danh từ chung không 
viết hoa. 


Cần phân biệt danh từ riêng và danh từ chung. 
Danh từ là một chữ đơn hay chữ kép đề chỉ người, vật, 
nơi chốn, đồ vật, hay ý tưởng. 


Danh từ chung chỉ về các vật một cách tông quát mà 
không nhắm đích danh vào ai, cái gì đặc biệt... 

Ví dụ về danh từ chung: “Trong căn phòng có bàn, 
ghế, đèn, người cha ngồi trên sofa, con chó nằm dưới 
sàn... “ 


Danh từ riêng chỉ đích danh một người (tên người), 
địa danh, quốc tịch, ngôn ngữ, sắc dân, tôn giáo, một việc, 


một vật đặc biệt cụ thể như sau: 


e Ông Lê Văn Hoàng, bà Nguyễn Thị Lan, con chó 
Laika. 


45 


45/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


e Các cơ sở như Đại Học Columbia, Trường Quốc 
Gia Âm Nhạc Sài Gòn. 

e_ Cơ quan chính phủ như Quốc Hội, Hiến Pháp Hoa 
Kỳ, Bộ Ngoại Giao, Ủy Ban Kế Hoạch. 

e Tên các văn phòng: Phòng Bầu Dục (the Oval 
Office), Phòng Tình Hình (the Situation Room)). 

e Các biến có lịch sử: Thế Chiến Thứ Hai, Chiến 
Tranh Việt Nam, thời Trung Cổ, cuộc Thánh Chiến. 

e Tên các đạo luật, hiệp uớc, hay các chương trình 
của chính phủ: Hiệp Định Genève, Kế Hoạch Ngũ Niên, 
Quốc Sách Ấp Chiến Lược. 

e_ Các đơn vị quân đội, cảnh sát: Sư Đoàn 5 Bộ Binh, 
Biệt Đoàn 333 Cảnh Sát Dã Chiến... 

e_ Các ngày lễ hội như Lễ Thanh Minh, LỄ Chiến Sĩ 
Trận Vong. 

e_ Các cấu trúc nồi tiếng như Tháp Eiffel, Nhà Thờ 
Đức Bà. 

e Những địa danh, thắng cảnh như đập Hoover, núi 
Chứa Chan, rừng Ái Ân, hồ Than Thở. 

e Các biệt danh như Hùng Đầu Lâu, Ba Mặt Mụn, 
Tư Búa. 

e_ Tên các tô chức: Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, 
Hội Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. 

e_ Các ngày trong tuần: Thứ Ba, Thứ Tư, Chủ Nhật... 
Các tháng: tháng Giêng, tháng Hai... Nhưng không viết 
hoa các mùa trong năm. 

e_ Các chữ viết tắt của các tên riêng: LHQ, UNESCO, 
CIA, FBI. 

e_ Tên các công ty: IBM, Công Ty Điện Lực, Trump 
World Tower. 


46 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 46/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


e Tên các sản phâm cầu chứng (trademarks): Coca 
Cola, Adidas, xà phòng Cô Ba...Trừ khi tên các sản phẩm 
vốn viết chữ thường như eBay, iPhone. 

e Tên các hành tinh, định tính: Mercury, Venus, Hỏa 
Tình, Mộc Tỉnh. 

se Tên các tôn giáo và các vị thánh thần: Hồi Giáo, 
Thiên Chúa Giáo, Phật Thích Ca, Giáo Chủ Mahomet, 
Kinh Thánh, Kinh Lăng Nghiêm, Sáng Thế Ký, Thánh 
THI. 

e Các chủng tộc: Người Hoa, Caucasian, African, 
American. 

e_ Các ngôn ngữ: Anh Ngữ, Việt Ngữ. 

e_ Các nhan đè, tựa sách, tựa phim. VÍ dụ: The Sound 
Øƒ Music, bản nhạc “Serenata, ” xà phòng Con Chim, cuốn 
sách Giờ Tứ Hai Mươi Lăm... Trong các tựa đề, không 
viết hoa các liên từ, giới từ. Ví dụ: Mộ: Ngày trong Đời 
của luan Denisovich. 

e_ Các biến có đặc biệt: Olympic 2020, Đại Hội Điện 
Ảnh Hollywood, Đại Nhạc Hội Mừng Xuân. 

e_ Tên đường: Quốc Lộ Liên Bang 35, Liên Tỉnh Lộ 
IS 


Các danh vị, tước vị: 


Đối với các chức vụ của người, tổng quát thì đó là 
những danh từ chung (thầy giáo, y tá, thư ký, cảnh sát 
viên...). Nhưng khi đi kèm với tên riêng thì phải viết hoa. 
Có khuynh hướng chỉ viết hoa chữ đầu mà thôi. 

Ví dụ: Thủ Tướng John Wayne, Giáo Sư Mike 
Smith... hay Thủ tướng Smith, Giáo sư Johnson. 

Kính mời quý vị đọc các câu sau đề phân biệt khi nào 


47 


47102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


là danh từ chung (viết thường) và khi nào là danh từ riêng 
(viết hoa): 

“Tôi có nói với ông Thị Trưởng Sam Johnson.`” Nhưng 
“Ông Sam Johnson là thị trưởng Thành Phó Austin” hoặc 
“Ông Sam Johnson, thị trưởng Austin.” 

“LỄ đăng quang của Nữ Hoàng Elizabeth.” Nhưng “Bà 
Elizabeth là nữ hoàng nước Anh.” 


Trường hợp đặc biệt: 


Có những danh từ chung khi 
ghép vào với danh từ riêng, để 
trở thành nhóm danh từ riêng. 
Có khuynh hướng chỉ viết hoa 
chữ đầu mà thôi. Quý vị muốn 
viết cách nào cũng được. 

Ví dụ: Thành Phố Đà Nẵng hay Thành phố Đà Nẵng, 
Tổng Thống Trump hay Tổng thống Trump, Tiểu Bang 
Texas hay Tiểu bang Texas. 





Trong các ví dụ sau đây, các chữ trong mệnh đề trước 
không viết hoa vì là danh từ chung, các chữ trong câu sau 
viết hoa vì là danh từ riêng. 

“Tôi đã đi qua nhiều thành phố, nhưng tôi cư trú tại 
Thành Phố Austin.” 

“Dân chúng trong 50 tiểu bang nô nức đi bầu tổng 
thống mới. Tiểu Bang Texas dôn nhiều phiếu cho Tổng 
Thống Trump.” 

“Kỳ này, cháu thi vào đại học; cháu chọn vào Đại Học 
Texas.” 

“Môi đại đội do một đại úy chỉ huy. Tôi xin giới thiệu 
Đại Úy Minh, chỉ huy Đại Đội I5.” “Quân Lực Việt Nam 


48 


48/192 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Cộng Hòa có năm ông đại tướng, người trẻ nhất là Đại 
Tướng Cao Văn Viên.” 

“Trong các giáo sư tại đây, tôi rất phục Giáo Sư 
Nguyên Ngọc Huy.” 


Cần chú ý: 

e_ Các đại danh từ (tôi, anh, chị, ông, bà...) không 
viết hoa, trừ khi nó nằm đầu câu hay trong câu chào thưa 
(greeting). Chỉ có một ngoại lệ trong Anh ngữ, viết hoa 
chữ “I” (tôi). Ví dụ: Kính gửi: Ông Bà Trần Văn Sơn. 
Nhưng sau đó, thì không viết hoa. Ví dụ: “Chứng tôi muốn 
mời ông bà đến nhà chơi vài hôm.” 

e©_ Người Việt có thói quen viết hoa các đại danh từ 
ngôi thứ hai, cho rằng như thế là tỏ sự kính trọng. Điều 
này không đúng. Ví dụ: Không nên viết “Tôi đã gửi thư 
cho Ông Bà.” Câu đúng là “Tôi đã gửi thư cho ông bà.” 

e Không viết hoa các phương hướng đông, tây, nam, 
bắc trừ trường hợp nó được dùng để nói đến một địa danh, 
một khu vực. Ví dụ: 4rgemfina là một nước ở phía nam 
của châu Mỹ. Argentina là một trong các nước Nam Mỹ. 
Thủ Đức ở cách Sài Gòn mười cây số về hướng bắc. Tôi là 
người miễn Bắc. 


Lại càng cần chú ý hơn: 


Trừ trường hợp các tựa đề sách, báo, bài viết vân vân, 
không bao giờ viết hoa cả câu văn dù viết trên các trang 
mạng xã hội như email, Facebook, Twitter... Vì như thế 
chăng khác chi là mình muốn HÉT VÀO MẶT NGƯỜI 
KHÁC. Muốn nhắn mạnh câu nói, gây sự chú ý, thì chỉ 
nên gạch đít (underline) hay viết đậm (bold), hay highlight 
nó. 


49 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 49/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


EIHEIBRIH 
HIIHHH 


i93 li 


Quulallos — Semdesdee 
Mark 





Bài 4 
Cách Dùng các Dấu Căn Bản trong Câu 
Văn (Punctuation Marks) 


Thời Việt Nam Cộng Hòa, những người viết văn làm 
báo hay nhân viên hành chánh khá giỏi về văn phạm. Các 
vị chủ bút báo chí chọn bài rất kỹ. Ngoài việc xét bài có 
nội dung hay, bổ ích, sống động, các vị còn coi trọng văn 
phong và văn phạm. Vì thế, những tác giả ít nhiều đều viết 
khá chính xác về ngữ pháp. Dĩ nhiên không tránh khỏi 
ngoại lệ là có những bài viết sai văn phạm, nhưng do có 
nội dung quá hấp dẫn và quá sống động nên vẫn được sử 
dụng. 

Tuy nhiên, việc dạy và học chính tả tại trường học 
thường bị lơ là. Đa số học sinh chú trọng vào các môn có 
hệ số thi cao đề lấy bằng, trong khi môn Quốc Văn ở cấp 
trung học thì chú trọng nhiều về văn học hơn chính tả. Lên 
đại học, ngoại trừ phân khoa Sư Phạm Việt Văn, dường 
như (2) không có môn học về Việt Văn tại các phân khoa 
khác. Do đó, không lạ khi rất nhiều người Việt dù trí thức, 
cũng ít khi viết đúng văn phạm. 


50 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 50/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Cũng tại hải ngoại, do việc dễ dãi trong báo chí và 
truyền thông, mà đã sinh ra quá nhiều nhà văn, nhà báo... 
bất đắc dĩ. Họ chỉ viết để diễn đạt ý tưởng của mình, kể lại 
các kỷ niệm và chỉ mong được đến tay người đọc. Các chủ 
báo, không trả đồng thù lao nào nên cũng không thể làm 
khó dễ về văn phong, văn phạm. 

Chúng tôi đã đọc nhiều bài mà câu văn dài hàng chục 
dòng, chiếm nửa trang giấy ¡n, nhưng không tìm thấy một 
cái dâu chấm hay dấu phây. Các tác giả hoặc lười gõ, hoặc 
hà tiện các dấu mà không thèm dùng. Có vị lại chơi ngang 
xương, thêm một dấu chấm sau một mệnh đề phụ. Người 
đọc phải vất vả lắm mới đoán và hiểu đúng ý của tác giả. 


Trong một bài bình luận có tựa đề “1SLL&XĐMT"” của 
tác giả LVN đăng trong một đặc san Xuân 2019 của một 
Cộng Đồng Tiểu Bang X, có nhiều câu văn dài lê thê. 


Xin trích dẫn một câu ở trang §1 của tờ báo. 


Tổng thống Trump đã thực hiện hiệu quả hâu hết 
những gì ông hứa khi ra tranh cử, một phân là nhờ sự 
hiểu biết lịch sử sâu sắc của ông, rút được kinh nghiệm 
quý báu của những người đi trước, cùng với bản tính 
cương quyết và cứng rắn nhưng khôn khéo trong việc 
đàm phán kinh tế, chính trị và ngoại giao; phân khác 
là nhờ Tổng thống Trump lãnh đạo Hoa Kỳ trong thể 
mạnh khi cả Hạ viện lẫn Thượng viện đều do đảng 
Cộng Hòa nắm giữ và Tối Cao Pháp Viện nay thuộc 
cánh bảo thủ. 


Câu này chứa nhiều ý, dài 102 chữ, có đến bảy mệnh 
đề; nhưng chỉ có bốn dấu phẩy, một chấm phẩy, và một 


5 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 51/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


dâu châm cuôi câu! Muôn cho người đọc hiệu rõ, câu này 
cân tách ra làm nhiêu câu ngăn hơn. 


Trong các câu văn, việc dùng các dấu chấm, phẩy ... 
(punctuation marks) rất quan trọng. Vì nếu đặt sai vị trí 
của các dấu hay thiếu dấu, câu văn sẽ thay đổi ý của nó, có 
khi đôi ngược ý luôn. 

Ví dụ: “Bác sĩ Hiếu, sau khi trị lành bệnh cho ông 
Long, đã trở nên nồi tiếng.” Trong câu này, Bác Sĩ Hiếu 
vừa là chủ từ của mệnh đề phụ (Bác Sĩ Hiếu trị lành bệnh 
cho ông Long), vừa là chủ từ của mệnh đề chính (Bác Sĩ 
Hiếu trở nên nổi tiếng). Ông Long là túc từ của mệnh đề 
phụ. 

Nhưng nếu thay đổi vị trí của dấu phẩy như sau “Bác 
Sĩ Hiếu sau khi trị lành bệnh, ông Long đã trở nên nồi 
tiếng,” câu này có thể bị hiểu rằng Bác Sĩ Hiếu được trị 
lành bệnh, và ông Long là là người nối tiếng, tức là chủ từ 
của mệnh đề sau. 


Trước khi đi vào việc dùng các dâu chính, chúng ta nói 
sơ qua về câu trúc của chữ và câu. 


Chữ (word) là đơn vị nhỏ nhất có mang một ý nghĩa. 
Ví dụ: Nhà, xe, đi, xanh, đỏ... 


Nhóm chữ (Phrase): đơn giản là một kết hợp có từ hai 
chữ (words) trở lên có mang một ý nghĩa, nhưng có thê 
không tròn một câu (incomplete); tức là không cần có 
động từ (verb) hay túc từ (subJect). Các ví dụ: cøn cá voi 
lớn, chiếc xe đỏ, lái xe cần thận, một người đàng hoàng... 

Một phrase có một chữ chính (head word) và một hay 
nhiều chữ khác để bổ túc cho chữ chính. Các ví dụ về 


32 


52/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


những loại phrase chính là: Người bạn tốt, lái xe cẩn thận, 
quá lạnh và tối, hẾt sức chậm chạp. Theo thứ tự là: noun 
phrase, verb phrase, adJective phrase, adverb phrase. 


Mệnh đề (clause) là một kết hợp có từ hai chữ trở lên 
và được cấu tạo ít nhất bởi một chủ từ (subject) và một 
động từ (verb) hay có thêm túc từ (obJect). Có khi có thêm 
cả tĩnh từ, trạng từ... Ví dụ: Chiếc xe chạy. Chuông reo 
nhanh. Tôi đến Sài Gòn. Anh ta làm việc đó một cách xuất 
sắc. 

Một mệnh đề độc lập (independent clause) có thể coi là 
một câu ngắn. Ví dụ: Tôi sẽ đi ngày mái. 

Nhưng nếu nó bị ràng buộc bởi một hay nhiều mệnh đề 
khác, nó sẽ là mệnh đề phụ (dependent clause hay còn gọi 
là subordinate clause). Mệnh đề phụ không diễn đạt toàn 
vẹn một ý chính và tự nó không trở thành một câu. 

Ví dụ: Nếu làm xong thủ tục, tôi sẽ đi ngày mai. 

Hai mệnh đề này làm thành một câu. Nếu cho một dấu 
chấm sau mệnh đề phụ (nếu làm xong thủ tục), thì mệnh 
đề phụ sẽ tối nghĩa, không hoàn chỉnh. Ví dụ: Mệnh đề 
độc lập “Tôi sẽ đi ngày ma?” có thê đứng một mình mà vẫn 
đủ ý. Còn mệnh đề phụ “Nếu làm xong thủ tục” tách ra 
một mình thì người đọc sẽ ngân ngơ. 

Còn nhiều loại mệnh đề khác. Nhưng chúng ta tạm 
dừng ở đây đề đi qua phần khác. 


Câu (sentence): là một đoạn văn ngắn hay dài chuyền 
đạt trọn vẹn một ý chính. Tất cả các câu phải có ít nhất 
một mệnh đề. 

Ví dụ: Tôi sẽ đi xa. 

Câu này cũng vừa là một mệnh đề độc lập 
(independent clause), vì tự nó đã tròn ý. 


53 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 53/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Nhưng câu cũng có thể có nhiều mệnh đề (complex 
sentence): một mệnh đề chính (main clause) và một hay 
các mệnh đề phụ (subordinate clause). 

Ví dụ: Khi nào trời mưa (mệnh đề phụ). chúng ta khỏi 
tưới cỏ (mệnh đề chính). 


Câu ghép (compound sentence) cấu tạo bởi hai hay 
nhiều mệnh đề độc lập. 

Ví dụ: Chiếc xe đã để trước nhà, và chúng tôi lên xe. 

Gọi là câu ghép, vì nếu tách hai mệnh đề ra, nó sẽ là 
hai câu tròn nghĩa mà không lệ thuộc nhau. 

Các mệnh đề phụ và chính trong câu phải nối với 
nhau bằng liên từ (và, nhưng, vì, bởi vì, hoặc, tuy 
nhiên...) hay một dấu chấm phẩy (semicolon) tùy trường 
hợp. Nhưng không được dùng dấu chấm (period). Vì 
dấu chấm là để chấm dứt một câu. 


Các mệnh đề độc lập có thể được nối với nhau bằng 
dấu phây (comma) nhưng phải có liên từ đi theo. 

Ví du: Ông Hai rời khỏi nhà, và bà Hai xách giỏ đi 
chợ. 

Các mệnh đề độc lập cũng có thể nối với nhau bằng 
dầu chấm phầy mà không cần liên từ. 

Ví dụ: Ông Hai ra khỏi nhà; bà Hai ra bếp sửa soạn 
thức ăn. 

Thí dụ trước, hai mệnh đề nối nhau bằng dấu phây vì 
có chữ “và.” Ví dụ sau hai mệnh đề nối nhau bằng chấm 
phây vì không có chữ “và.” 


Đoạn văn (paragraph): gồm các câu đã bao hết ý nghĩa 
trong một phạm vi nào đó. Sau dấu chấm của câu chót, 


chúng ta nên xuống một hàng khác để người đọc không 


54 


54/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


thấy nhức mắt. Có khi phải xuống hai hàng nếu mạch văn 
chuyên qua một ý quan trọng khác. 


Các dấu căn bản: 

Các dấu đi liền ngay sau các chữ. Nhưng sau các dấu, 
phải chừa một khoảng ngắn (space) và chỉ một mà thôi 
trước khi viết chữ hay câu khác. 


Dấu chấm (. ) The Period 


Dấu chấm là dâu được dùng 
nhiều nhất. Mỗi một câu đầy 
đủ phải được kết thúc bằng 
một dấu chấm. Mệnh đề độc 
lập coi như một câu cũng chấm 
dứt bằng một dấu chấm. Dấu 





chấm cho phép người đọc dừng 
lại hoàn toàn trước khi đọc câu khác. 

Ví dụ 1: Tôi ngôi bên cô ta trên cái ghế dài và bắt đâu 
kề cho cô nghe về chuyền du lịch của tôi. 
Trong câu này, hai mệnh đề có chung một chủ từ “tôi” nên 
nói nhau bằng chữ “và” mà không dùng dấu chấm phây. 

Ví dụ 2: Tôi ngôi bên cô ta trên cái ghế dài, và cô kể 
cho tôi nghe về chuyến du lịch của cô. 
Câu này có hai mệnh đề với hai chủ từ khác nhau (tôi, cô 
ta) nên phải có dấu phây ở giữa. 

Ví dụ 3: Anh Ba hỏi tôi khi nào thì về. 
Câu này là một câu hỏi gián tiếp nên phải dùng dấu chấm 
thay vì dấu hỏi. 


Khi một câu kết thúc bằng một chữ cuối có dẫu chấm, 
thì không thêm dấu chấm khác nữa. 


55 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 55/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Ví dụ: Ông Hàng mới nhận được bằng Ph.D. Ông ấy 
là bạn của anh tôi. 

Ví dụ: Thành trì này bị tàn phá trong trận đánh năm 
400 A.D. 

Trong hai trường hợp trên, chữ Ph.D. và A.D. đã có 
dấu chấm cuối chữ D nên không cần thêm một dấu chấm 
câu khác. 

Nếu các câu trọn nghĩa nằm giữa các dấu ngoặc hay 
dấu trích dẫn, phải đánh dấu chấm trước khi đóng ngoặc 
hay đóng dấu trích dẫn. 

Ví dụ 1: Bác ba nói rằng: “Ngày mai trời lại sáng. ” 

Ví dụ 2: Cần thán về chuyện anh Hai nhé. (Chuyện 
này chỉ gây buôn thêm.) 

Nhưng nếu là câu không đủ thì dấu chấm nằm bên 
ngoài dấu ngoặc. 

Ví dụ 3: Cần thận về chuyện anh Hai nhé (chuyện 
chăng vui chỉ). 

Theo văn phạm Mỹ, khi một câu dài có lồng chữ hay 
câu giữa dấu trích thì dấu chấm và dấu phây của câu đó 
phải đặt trước khi đóng dấu trích. 

Ví dụ 4: Bác Tư nói, “đừng làm chuyện đó. ” 

Nhưng nếu quý vị lỡ cho dấu chấm nằm sau dấu trích 
thì cũng đúng (theo văn phạm Anh). 


Ghi nhớ: Dấu chấm là để dùng cho một câu trọn 
vẹn. 

Nếu một câu đã tròn nghĩa nằm trong hai dấu ngoặc 
đơn (parentheses), thì dấu chấm sẽ năm bên trong ngoặc 
đơn cuối. Xem ví dụ 1 và 2 ở ngay bên trên. 

Nếu ở cuối câu có những chữ nằm trong hai dấu ngoặc 
(không phải là một câu trọn vẹn mà chỉ dùng để bổ túc ý 
nghĩa của chữ đứng trước nó), thì dấu chấm hết sẽ nằm 


56 


56/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


ngoài. Xem ví dụ 3 ở trên. 

Nếu có một câu trọn vẹn (với hai dấu ngoặc mở và 
đóng) nằm lọt giữa một câu khác thì câu này không cần 
viết hoa chữ đầu câu và cũng không có dẫu chấm. Dấu 
chấm dành cho câu chính. 

Ví dụ: Khi mùa hái nho ở Pháp (chúng tôi từng ở Pháp 
nhiều năm) gân kê, người ta bắt đầu mở hội hè nhảy nhót. 


Dấu hai chấm (: ) The Colon 


Dấu hai chấm cũng rất thường dùng và dễ hiểu. Nó 
dùng đề giới thiệu một chữ, một câu, một danh sách, hay 
một trích dẫn. Sau đây là vài ví dụ: 

Hắn chỉ có một ước muốn rong đâu: du lịch. 
Cô ấy chỉ còn một điều chưa toại: lấy chồng giàu. 
Tôi muốn bữa ăn phải có: canh, cá kho, rau luộc. 


>2 >ˆxxÏl-à»lP? 39 


, 


Hắn nói với tôi rằng: “Mình phải đi xa. ` 
Dấu phầy (, ) The Comma. 


Dấu phẩy cho phép người đọc tạm dừng lại chớp 
nhoáng. Nó dùng đề tách riêng từng điểm trong một dãy sự 
việc hay sự vật. 

Ví dụ: Chị Hai đi chợ mua cá, thịt, rau, sữa, và kem. 

Đề ý: Phải thêm liên tự “và” ở sự vật cuối dù đã có dấu 
phây trước đó. Giữa hai sự vật liên đới với nhau thì không 
dùng dấu phây. 

Ví dụ: 7ô¡ đã gọi các món cá chiên, tôm lăn bột, rau 
xà lách và nước sốt, và kem tráng miệng. 

Đề ý: Món xà lách đi đôi với nước sốt nên nối nhau 
bằng chữ “và'. Còn chữ “và” đứng trước chữ kem là để 
cho thấy đây là món riêng biệt cuối cùng. Nhưng phải có 


57 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 57/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


dâu phây giữa nước sôt và kem tráng miệng vì hai món 
này riêng biệt nhau. 


Như trên có nói, dấu chấm phây nối hai câu với nhau. 
Nhưng cũng có thể dùng dấu phây và một liên từ như câu 
ví dụ “Thái Thanh là một danh ca, và bà thành công trong 
từng nốt nhạc.” 

Câu này cũng có thể viết “Thái Thanh là một danh ca; 
bà thành công trong từng nốt nhạc” như trong phần kế tiếp 
về dấu chấm phây. 


Dấu chấm phẩy ( : ) The Semicolon 


Chúng ta phải rất cần thận khi dùng dấu chấm phẩy. 
Nó được dùng trong một câu đề nối hai mệnh đề độc lập 
với nhau. Hai mệnh đề đó phải chứa đựng một nội dung 
liên quan mật thiết với nhau hoặc có nội dung tương tự. 
Hai câu mà nội dung không liên quan với nhau phải được 
tách ra bằng dấu chấm. 

Ví dụ: 

Ông Donald Trump là một tỷ phú; ông cũng là một 
chính trị gia thành công. 

Có người đến đó bằng xe hơi; nhiễu người khác thì đi 
máy bay. 

Tôi thích ăn sâu riêng; tuy nhiên, tôi không chịu được 
mùi của nó. 

Chúng ta thấy các câu trên có thể đứng riêng mà vẫn 
đủ nghĩa, nhưng nó không nhấn mạnh sự liên quan với 
nhau. 

Không nên dùng dấu chấm phẩy khi dùng một liên 
tự ở đầu câu thứ hai. Vì trong trường hợp này, liên từ và 
dấu phây thay thế dấu chấm phây. 


58 


58/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Ví dụ: 

Ông Donald Trump là một tỷ phú, và cũng là một 
chính trị gia thành công. 

Có người đến đó bằng xe hơi, và nhiều người khác thì 
đi máy bay. 

Dấu chấm phẩy cũng được dùng nối hai mệnh đề độc 
lập mà trong mỗi mệnh đề tự nó đã được nối với nhau 
bằng các liên từ hay các nhóm chữ chuyên tiếp. 

Ví dụ: Có người thì viết bài bằng máy chữ, máy điện 
toán, hay cả với cát tablet; trong khi có những người, nại 
ra lý do này nọ, chọn cách viết đơn giản trên giấy tập 
bằng bút mực hay bút chì. 


Trường hợp đặc biệt: Trong một câu có một liệt kê 
những sự việc hay sự kiện mà tự nó đã có sẵn các dấu 
phây để nói các chỉ tiết, chúng ta dùng dấu chấm phẩy đề 
nối các sự kiện này. Các sự kiện được nối bằng dấu chấm 
phây có tầm mức và vị trí quan trọng ngang nhau. 

Ví dụ: Những ngày ghỉ nhớ trong đời tôi là ngày I 
tháng 6, 1946; ngày 20 tháng 4, 1969; ngày 3 tháng 5, 
1969; và ngày 9 tháng 5, 1990. 


Sau đây là một thí dụ dài cho thấy cách dùng dấu hai 
chấm, dấu phây, và chấm phây. 

Tôi thích những con bò: chúng cho ta sữa, rất bổ 
dưỡng; chúng cho ta thịt, rất ngon miệng; và chúng cho ta 
da, mà dùng đóng giày dép rất bên. 

Tránh dùng dấu chấm phẩy khi phải dùng dấu phây 
trong trường hợp mệnh đề độc lập và mệnh đề phụ thuộc 
đi với nhau: 

Bởi vì sâu riêng có mùi hôi, nhiễu người không thích 


Z 


Ho. 


59 


59/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Dấu Trích Kép (*...”), Đơn (*...") dùng cho các câu, 
chữ được trích dẫn (Quotation Marks). Sau đây là vài thí 
dụ (xin để ý các dấu chấm, dấu hỏi trong các câu): 

1.“Tôi sắp đi xa,” bà ta nói. 

2. Anh Hai hỏi tôi, “Cậu có biết chuyện này không?” 

3. “Dĩ nhiên,” cô ây giải thích, “tôi sẽ giúp anh.” 

4. “Xin lỗi anh,” chú Tư nói. “Tôi biết anh đúng.” 


Dấu ngoặc kép dùng khi viết tựa các bản nhạc, bài thơ, 
truyện ngắn và các bài viết ngắn (lưu ý: tựa sách, tên báo, 
tên cuốn phim... thì viết chữ nghiêng mà không dùng dấu 
trích.) 

Ví dụ: Tôi vừa đọc xong bài thơ “Cách Viết Chữ Hoa” 
trong cuốn sách Chuyện Dài Chữ Nghĩa. 


Khi có một trích dẫn lồng trong một trích dẫn khác, thì 
dùng dấu kép cho câu chính và dấu đơn cho câu/chữ bên 
trong. 

Ví dụ: Ông fa nói, “Chúng tôi đang đọc bài thơ 'Tuyệt 
Tình ` của thi sĩ Văn Minh.” 


Điều rắc rối nhất là vị trí các dấu trích so với các dấu 
chấm, phẩy, chấm phây. 

Nguyên tác căn bản là dấu trích nằm ngoài các dấu 
chấm, phẩy (xin xem các ví dụ trên,) nhưng lại nằm 
trong các dấu chấm phẩy, dấu hai chấm. 

Ví dụ: Ca sĩ hát xong bài “Tình hận”; tuy nhiên, 
không ai vỗ tay cả. 


Đôi với các dâu hỏi, dâu than thì tùy trường hợp. Nêu 
các dâu đó là của câu trích dân, thì dâu trích sẽ năm ngoài 


60 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 60/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


(hai ví dụ 1 và 2); cón nếu các dấu hỏi, dấu than là của câu 
chính mà câu trích là một phần phụ nằm trong đó (ví dụ 3 
và 4.) 

1. Cô ta hỏi, “Anh đi đâu?” 

2. Người lính la lên, “Coi chừng!” 

3. Chúng ta có nên hát bài “Ly Rượu Mừng ”? 

4. Cô Hô Điệp ngâm quá tuyệt bài “Hồ Trường ”! 


Dấu Ngoặc ( ) The Parentheses, dùng cho câu bình 
luận, giải thích, hoặc câu có tác dụng làm gián đoạn ý 
chính của câu viết. 

Ví dụ: 

1. Tôi có mời hai cô gái (họ là bà con bên nội) đến dự 
hôn lễ của tôi. 

2. Nếu trời mưa (hy vọng là không), cuộc hoà nhạc sẽ 
đời lại. 


Dấu Than ( ! ) The Exclamation Point. Tuy mang tên 
là dấu than, nhưng nó cũng được dùng biểu lộ các tình cảm 
yêu, ghét, giận, vuI, buồn, mừng, ham muốn; như trong 
câu: 

Gặp nhau mừng nhé! 

Trời chỉ mà tôi tăm ghê! 


Hoặc một câu sai khiên mang tính cách câp bách. 
Láy cho tôi cái bình xăng! 


Dấu Hỏi ( ? ) Question Mark. dùng sau các câu hỏi 
trực tiếp 
Anh tên là gì? 


Không dùng dấu hỏi trong câu hỏi gián tiếp: 
Cô ấy muốn biết anh tên chỉ. 


61 


61/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Dấu Ba Chấm (... ) Triple Dots, có thể thay bằng chữ 
“vân vân”. 

Ví dụ Trong tủ sách có các loại truyện kiếm hiệp, trinh 
thám, lãng mạn... 


Dấu ba chấm cũng được dùng khi muốn bỏ bớt một 
hay nhiều chữ không cần thiết hay không muốn viết ra 
trong câu. Ví dụ: khi trích một đoạn, một câu văn dài, 
chúng ta chỉ giữ lại những chữ muốn nhấn mạnh thôi. 

Dấu ba chấm cũng dùng khi muốn tạm ngưng để gây 
sự chú ý (pause for effect) trong câu. 

Ví dụ: Rồi thì... ông fa xuất hiện. 

Dấu ba chấm cũng được dùng trong một câu nửa 
chừng, cách nói lửng lơ. 

Ví dụ: Tôi biết anh ta xứng đáng lắm, nhưng... 


Dấu Gạch Ngang ( - ) The Dash, khi cần ngắt quãng 
một ý tưởng hay muốn thêm vào một ý phụ. 

Ví dụ: Tôi đã đến thành phố La Mã - là nơi mà tôi 
hằng mong muốn - trong tháng qua. 

Có khi, nó được dùng đề thay một dấu phây nhằm mục 
đích muốn nhắn mạnh. 

Ví dụ: Cuốn sách này dùng để tham khảo cấu trúc 
trong câu - thứ tự các chữ, động từ, tĩnh từ, và các dấu. 


Ngoài các dấu chính chúng ta thường dùng là dấu 
chấm (period), dấu phây (comma), dấu chấm phây 
(semicolon), và dấu hai chấm (colon); còn nhiều loại dấu 
khác như dấu và (&), dấu bằng (=), dấu lớn hơn (>), nhỏ 
hơn (<) vân vân. 

Khoảng thập niên 1950, ở Việt Nam còn dùng dấu 


62 


62/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


chấm hết gồm một gạch xéo kèm giữa hai dấu chấm như 
thế này ./. 


Sau khi đã bàn qua cách dùng các dâu, chúng ta trở lại 
câu văn dài đã nói ở đoạn mở đâu. Chúng tôi thử đê nghị 
cách chia nó ra thành ba câu ra như sau: 


Tổng thống Trump đã thực hiện hiệu quả hâu hết 
những gì ông hứa khi ra tranh cử. Một phần là nhờ sự 
hiểu biết lịch sử sâu sắc mà ông rút được kinh nghiệm 
quý báu của những người đi trước; một phần khác là 
cùng với bản tính cương quyết và cứng rắn nhưng 
khôn khéo giúp Tổng thống Trump trong việc đàm 
phán kinh tế, chính trị, và ngoại giao trong thế mạnh. 
Tổng thống đã lãnh đạo Hoa Kỳ) thành công khi cả Hạ 
viện lẫn Thượng viện đêu do đảng Cộng Hòa nắm giữ 
và Tối Cao Pháp Viện cũng thuộc cánh bảo thủ nắm 
đa số. 


Đề kết luận, chúng tôi lại xin thưa rằng người viết bài 
này trước đây cũng rất lúng túng khi dùng các dấu phẩy và 
chấm phây. Cuốn sách viết ra đầu tiên đã được nhiều bạn 
bè sửa hàng trăm lỗi chính tả. Vì thế, xin quý vị tha thứ 
những sai lầm có thể khó tránh trong bài và xem đây là 
một có gắng nhằm giúp nhau hoàn thiện trong cách viết. 
Dù là Việt văn hay Anh văn, cách đánh dấu cũng không 
khác nhau bao nhiêu. 

Chính nhà văn Kurt Vonnegut — có sự nghiệp văn 
chương kéo dài hơn nửa thế kỷ tại Hoa Kỳ với hàng chục 
truyện ngắn, kịch bản - cũng từng nói, “chớ nên dàng dấu 
chấm phẩy... biết cách dùng nó chỉ là đề chứng mình bạn 
đã học qua đại học.` Ý của ông là khuyên các người viết 


63 


63/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


trẻ đừng quá lo lắng về cách dùng dấu mà hãy viết như thể 
những gì đối thoại bình thường. 

Dù sao, biết và viết đúng vẫn hơn. Phải không, thưa 
quý vị? 








Những lúc về sau này, chúng tôi đọc thấy nhiều tựa đề 
các bài bình luận phân tích thời sự thường bắt đầu bằng hai 
chữ “giải mã'°. Trên nhiều trang web hay các diễn đàn, thấy 
có các bài: “Giải mã Mỹ rút quân khỏi Syria” hay “Giải 
mã việc Đại Tướng James Mattis từ chức”, “MC Quyền 
Linh giải mã các hiện tượng”, “Giải mã giấc mơ thấy 
quan tài” vân vân. 

Lạ quá, việc Mỹ rút quân và việc ông Mattis từ chức 
nghe trên các đài truyền hình hay đọc hà rầm trên các báo; 
có gì bí mật phải che đậy bằng các mã số, ký hiệu mà cần 
các tác giả phải “giải mã”? 


Chúng tôi không phải là nhà ngôn ngữ học để có thê 
ngồi đọc hết và phân tích những từ ngữ trong các bài viết. 


64 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


64/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Nhưng “đừng im tiếng, mà phải lên tiếng...” Bất kỳ người 
nào cũng muốn đọc các bài viết dễ hiểu, chữ nghĩa dùng 
đúng cách, câu văn gọn gàng tròn ý. Có phải bất cứ người 
Việt Nam nào cũng mong muốn bảo vệ sự trong sáng của 
tiếng mẹ đẻ của mình? 

Từ sau 1975, từ miền Bắc đã du nhập vào Nam rất 
nhiều chữ viết, lời nói tuy cũng là ngôn ngữ Việt, nhưng 
nghe rất chói tai, khó hiểu. Lý do là những kẻ vô trách 
nhiệm mà lại sính dùng chữ, họ đã cắt xén, ráp nối, thay 
chữ, đổi nghĩa rất nhiều từ ngữ mà chúng ta đã dùng một 
cách đứng đắn tại miền Nam trước 1975. Ngày nay, 
phương tiện internet đã giúp cho nhiều người tham gia vào 
việc truyền thông. Nhiều người dễ dàng trở thành các nhà 
văn, nhà báo, nhà thơ, vân vân. Tuy nhiên số người viết 
đúng văn phạm, chính tả lại rất hiếm hoi. Và lại, không 
thiếu những người ưa dùng chữ đao to búa lớn mà ý nghĩa 
thì không đi sát với những gì họ muốn diễn đạt. Ai đọc thì 
rán chịu khó mà hiểu lấy. 


Chúng tôi hoạt động trong ngành truyền thông gần 50 
năm qua, từ trong nước ra đến hải ngoại; lúc nào cũng tâm 
niệm phải cô gắng viết cho chính xác vừa ngữ vựng vừa 
văn phạm. Nhất là Việt ngữ, thứ ngôn ngữ đã thấm sâu vào 
từng tế bào, từng giọt máu của mình; thứ ngôn ngữ mà tổ 
tiên truyền lại, được bảo lưu và làm phong phú thêm bởi 
bao nhiêu thế hệ. Ngôn ngữ có thể theo thời mà biến đồi. 
Có khi sai nhưng được nhiều người dùng và lâu ngày, mỉa 
mai thay, nó sẽ được chấp nhận! 


Cho nên, chúng ta cân chặn cái sai càng sớm càng tôt. 
Từ lâu, môi lân nhận được từ thân hữu chuyên đên các 


bài viết; chúng tôi rất trân trọng. Nhưng chúng tôi cũng lại 


65 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 65/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


rất khó tính khi tìm thấy trong bài những câu, những chữ 
mà tác giả đã vô tình sử dụng theo kiêu viết sai ở Việt 
Nam hiện nay. Có khi chỉ đọc thoáng cái tựa đề là thắng 
tay bấm nút xóa (delete) mà không buồn ghé mắt xem vài 
hàng nội dung ra sao. 

Vì sao chữ giải mã trong các bài trên không đúng? Lễ 
nào các tác giả có đủ khả năng viết những bài bình luận 
mà lại không hiểu đúng nghĩa của hai chữ này? Hay là vì 
họ quá thờ ơ, nghe quen tai sau khi đọc nhiều bài “giải mã" 
và đã áp dụng một cách vô ý thức vào bài của mình? Tôi 
đoán có thê tác giả muốn nói đến việc “giải độc” những 
bản tin do người viết tin bóp méo vì mục tiêu chính trị của 
người đưa tin. Đúng thế, có nhiều tin làm cho người đọc 
hiểu sai lạc bản chất của vấn đề, nên coi tin đó là đầu độc, 
phải “giải độc". 


Vậy, xin phép trước hết, tìm hiểu ý nghĩa của hai chữ 
“giải mã'. 

Chúng tôi tin rằng rất nhiều quý vị từng nghe quen các 
chữ “mã SỐ”, “mật mã". Nguyên từ “mã' là chữ Hán Ÿ, 
theo Từ điển Thiều Chửu, có nghĩa “một thứ chữ riêng để 
biên số cho tiện” 


8Š mã (I5n) * 1: Mã não #§lấ đá mã não, rất quý rất đẹp. 
Cũng viết là i§lã. ° 2 : Pháp mã ##‡Š cái cân thiên bình. Có 
khi viết là XÃ. ° 3 : Mã hiệu, một thứ chữ riêng đề biên số 
cho tiện. Như sau này : chữ mã Tàu [ ![ [I|  ð +=S% +, chữ mã 


A-lạp-bá I 2 3 4 5 67 89 10, chữ mã La Mã [I II II IV V VI VI VII 
IX X. 


Từ điển Hán Việt của ông Đào Duy Anh, do nhà xuất 
bản Minh Tâm ấn hành năm 1951 tại Paris, trang 538 định 


66 


66/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


nghĩa là “dấu đề ghi số”. 

Từ điển của Hội Khai Trí Tiến Đức trang 330 cũng có 
định nghĩa tương tự là “thứ chữ số của người Trung Hoa 
dùng đề biên số”. 

Còn chữ “giải” đơn giản là mở ra. 

Như thế, “mã' trước hết, là những ký hiệu dùng thay 
cho các chữ. Giải mã là tìm cách mở cái “ký hiệu" ra để 
đọc các chữ. 


Giữa thế kỷ thứ 19 (năm 1836), ông Samuel E.B. 
Morse đã có sáng kiến soạn ra các ký hiệu bằng dấu hiệu 
“tích, tè” tức là các dấu chấm (dot .) và dấu ngang (dash -). 
Mục đích là để chuyền đi những tin tức qua viễn thông 
bằng các phương tiện mà không thể chuyên các chữ được. 
Qua dòng điện hay qua ánh đèn pin thì khi bằm nhanh là 
dấu “tích”, giữ lâu gấp ba lần thì đó là dấu “tè'. Nếu dùng 
cờ hiệu, thì đưa một tay lên là “tích”, dang cả hai tay là 
“tè”. Giữa hai chữ cái (letters) là một khoảng im lặng ngắn 
bằng dấu “tích”; giữa hai chữ (words) thì khoảng cách dài 
bằng ba dấu “tè'. Quý vị nhớ chữ SOS là tín hiệu cấp cứu. 
Nó được truyền đi bằng ba “tích” (ngưng), ba “tè” (ngưng) 
rồi ba “tích” (... —...). 

Ký hiệu Morse này trở thành vô cùng thông dụng trong 
ngành hàng hải, nhưng nó không mang tính chất bảo mật. 

Trong quân đội hay tình báo, với mục đích chỉ cho phe 
bạn nhận hiều bản tin của mình mà kẻ địch không thể đọc 
hiểu, trước khi chuyền đi, người ta “mã hoá” (encode, 
encoding) bản văn bằng cách thay các chữ cái hay con số 
bằng những chữ khác hay dãy số khác. Những người phe 
bạn sẽ có một cái khóa (key) để lần mò theo từng “mã tự” 
hay “mã số” (code) thì mới đọc được. Chính việc dùng 
khóa đề đọc bản văn đã được “mã hoá” này, người ta gọi là 


67 


67/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


“giải mã" (decoder, decoding). 


Thời Thế Chiến 2, quân đội Đức Quốc Xã đã thành 
công phần lớn là do các hình thức mã hoá tỉnh vi mà quân 
Anh và Mỹ không thê đọc được các lệnh truyền tin của 
Đức. Trong một trận hải chiến trên Đại Tây Dương, Hải 
quân Hoa Kỳ đã bắn chìm một chiến hạm Đức (dường như 
là một tiềm thủy đỉnh) và đã tịch thu được một máy giải 
mã. Máy này được đưa về đại bản doanh ở London để các 
nhà tình báo chiến lược và các nhà toán học siêu việt 
nghiên cứu. Từ đó, đã tìm ra các khóa để giải mã tất cả 
những tin tức của phe địch. 

Một cách mã hóa đơn giản là dùng các chữ “Alpha' 
thay cho chữ A, Bravo thay cho chữ B, Charlie thay chữ 
C... X-ray thay chữ X, Yankee thay chữ Y, Zulu thay chữ 
Z; tương đương với “Anh dũng, Bắc bình, Cải cách... 
Xung phong, Yên Bái, Zulu` dùng trong Quân Lực Việt 
Nam Cộng Hoà. Ngoài ra còn cách mã hoá khác như khi 
báo cáo năm quân nhân tử trận, họ nói là “năm 1m lặng', 
10 người bị thương thì gọi là “muời kiến cắn”; Pháo binh 
thì gọi là phối bò, xe tăng thì gọi là con cua. Những cách 
này cũng không có tính cách bảo mật nữa vì quá đơn giản. 
và sau, dường như bắt đầu từ khoảng năm 1970, các đơn 
vị được phát một tập Khoá Đối Chứng dày gồm nhiều 
trang. Mỗi trang gồm những cột dọc với nhiều hàng chữ 
cái hay con số gọi là 'khoá”, và chỉ dùng cho một ngày 
được ấn định. Qua hôm sau, phải xé bỏ, hủy trang đó đi. 
Nếu tập này rơi vào tay địch, sẽ có lệnh cấp tốc cho ngưng 
sử dụng và tập mới được phát ngay. Chỉ có đơn vị trưởng 
và những người hiệu thính viên mới được biết đến tập sách 
này mà chúng tôi biết với tên gọi là 'Khoá Đối Chứng” 
(KĐC). 


68 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 68/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Trong ngành Khoa Học Điện Toán, người ta dùng các 
loại ngôn ngữ riêng bằng dãy tám con số gồm 0 và 1 gọi là 
binary code. Đó là khi chuyên đi chữ hay số, các chữ hay 
số đánh trên bàn phím sẽ trở thành các tín hiệu điện đóng 
hoặc mở (1 hoặc 0). Khi truyền đến máy người nhận, nó sẽ 
được chuyên lại thành các dòng chữ hay số đề đọc. Ngay 
cả hình ảnh, âm thanh cũng được “mã hoá” bằng binary 
code trước khi được dòng điện chuyền qua những cái gọi 
là “processors” trong máy computer. 

Như thế, khi viết lên tựa đề “Giải mã Mỹ rút quân khỏi 
Syria” hay “Giải mã việc Đại Tướng James Mattis từ 
chức”, chắc các tác giả có ý muốn nói về sự “giải thích”, 
'phân tích°...về các diễn biến trên mà không hề có chút 
nào ý nghĩa “giải mã". 

Ngoài chữ “giải mã”, chúng tôi còn thấy nhiều vị dùng 
chữ “huyền thoại” cũng rất bừa bãi. Hình như các tác giả 
nghĩ rằng “huyền thoại” có nghĩa như “siêu việt,” “phi 
thường." Quả đúng như thế đấy. Nhiều tác giả viết về vài 
vị tướng tài, vài biến cố quan trọng, vài trận đánh anh 
hùng, cũng ghép thành “Vị tướng huyền thoại,` rồi 'Huyền 
thoại Bình Long," “Tiêu đoàn X đánh một trận huyền 
thoại.” 

Chúng tôi sẽ bàn đến hai chữ “huyền thoại” trong 
tương lai. Xin ân cần nhắc lại một lần nữa và mong các tác 
giả sẽ tránh dùng sai hai chữ này. 


Chúng tôi xin đề nghị các tác giả nên có sẵn trong tủ 
sách hay trong hard drive của máy tính vài ba cuốn từ điên 
Việt Nam thời Việt Nam Cộng Hòa trở về trước; và nên bỏ 
chút thì giờ ra tra cứu một khi gặp những chữ mà mình 
không chắc hiểu đúng ý nghĩa của nó. 


69 


69/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 





Bài 6 
Luận về hai chữ Tri thức và Trí thức 


Trong đại chúng thường không phân biệt rõ ràng giữa 
hai chữ “tri thức” và “trí thức”. Hễ thấy ai có bằng cấp, đỗ 
đạt thì xếp họ vào thành phần trí thức. 

Thời xa xưa, dân Việt Nam đại đa số làm nghề nông, 
sinh sống hầu hết ở nông thôn. Số người đi học rất hiếm 
hoi. Vì thế, học sinh được xếp đứng đầu trong năm giới: sĩ, 
nông, công, thương, binh! Thời xa xưa đó, phải chờ ba 
năm mới có một cuộc thi Hương để chọn các Cử Nhân. 
Một năm sau có kỳ thi Hội, thí Đình đề chọn các Tiến Sĩ. 
Con số người đỗ trong mỗi cuộc thi không tới một phần 
trăm số người ứng thí. Cả nước chỉ sản xuất mỗi ba năm 
chừng chục vị tiến sĩ! 

Vì thế, những người có học vị Tiến Sĩ, Cử Nhân hay 
Tú Tài ngày xưa được xem là thành phần ưu tú, được trọng 
vọng, ưu đãi nhất trong xã hội. 


Sau khi thiết lập nền Cộng Hoà, chính phủ ta cải cách 


70 


70/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


chế độ thi cử theo khuôn mẫu Tây Phương. Tuy số người 
đi học lên rất cao, nhưng những vị có bằng tú tài trở lên 
vào thời đó cũng vẫn là giới ưu tú có nhiều cơ hội đạt đến 
địa vị trung lưu. Qua thập niên 1960 trở đi, bằng Tú Tài 
mới trở thành phô thông, nhưng cũng còn là lằn ranh phân 
định ngưỡng cửa của giới trung lưu. 


Và người ta gán cho mm.” 
Ấ 1 Ầ 5 Ậ h TPÍ #?. Phần khôn biếN hông hiều ở trong tỉnh-thần 
các vị có băng câp đại - „.uuem me A0 


^ °. 7." (6t CV 39 Trí - dục O W. Cách đạy đỗ về đường tri-thức : Trí đực, 

học là ĐIƠI trì thức Ị đức-dục sò thỀ-dục đều trọng cả. | Trí-lự © |#. Những 
+ .^À điều nghĩ-ngợi trong tri khôn: Người có (rí tự. || Yrí-aao © 
Có nhiêu tranh cãi lã- Óc khôn : Mỏ-mang (rínão. { Trí-taệ C Ÿ. Khôn biết 
sảng suối : Trí-tuệ mính-mỗn. || Trí-thức @ TẦ- Khôn biết: 


1 Tr À Á Bạc trí-thức. 
quanh hai chữ này sản VĂN-LIỆU. — Họa đời trídfng, nghiêng trời ng-linh (K). 
cho các vị khoa bảng. 


Trước khi đi vào màn. Tri 


phân tích, chúng ta thử 
mở các trang tự điển 
xem các chữ tri và trí 
khác nhau thế nào? 


Theo từ điển Tiến 
Đức thì “tri” chữ Hán 
viết là #Ïl có nghĩa đơn 
giản là biết. Như thế, 


nhờ các giác quan mà con người biệt sự vật căn bản; rôi 


TPÌ #jJ. I. Biết : Trí-thức. Trí ám. Yó trí, Tương trí, 

Tri-âm Q $†. Biết hiều cái tiếng đàn của người khác, 
Nghĩa bóng: Biết rõ bụng nhau: Gặp bạn trí-đm. || Tri-ceø' 
O Biết trước việc lúc mời mống ra, chưa bình 
hiện hẳn : Trí-cơ thỉ khổng bao giờ hỏng oiệc. || Tri-giác 
O # Nói chúng về sự hiều biết: Vợn-oột đền có (rí-giác || 
Tri-giao © 2Š. Chơi-bời quen biết: Chổ trí-giao. || Tri-hô 
O W. Biết mà kêu gọi cho mọi người biết : Đém hóm thấp 
trộm thì tri-hô lên. || Tri-kỷ © Ø. Biết tâm-tính của mính ; 
Bạn tri-kỷ. Chuụ¿n trí-kủ. || Tri-egộ C ŸÄ. Biết mình mà hậu 
đãi : Cảm ơn trí-ngộ. { Tritâm 2 ẩ». Biết bụng nhau : Cầu 
chuyện trí-lám. { Trithức © ffÑ. Hiều biết nhiều : Người 
trí-thức trong xä-hội. | Tri-tình © !#. Biết tình-binh: Trí- 
tình đám cướp mà không tố-cáo thì phải lỗi. | Tri-tác © #. 
Tự biết lấy làm đủ : Người trí-túc thì buo giữ trong lòng 
cũng thư-thái, : 


nhờ học hỏi mà biết thêm những điều phức tạp khác. 


Còn Trí #W là “phẩn khôn biết, thông hiểu ở trong tỉnh 
thân người ta". Cũng có chữ Trí khác ®##. có nghĩa là khôn, 


hiểu thấu lý sự. 
Người “ 


của nó. 


trí” không cân kiên thức của ai dạy, nhưng 
nghe, nhìn sự vật, sự kiện mà xét đoán cái nhân và cái quả 


7] 


71/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Chúng ta cần nhận thấy trước khi có “tri” thì phải có 
“HN. . 

Thuở hồng hoang, con người nhờ “trí” mà vươn lên, 
vượt hắn các loài động vật. Họ tìm ra lửa, làm vũ khí bằng 
đá, rồi bằng đồng. Họ dựng nhà đề che mưa nắng, kết các 
thứ lượm được đề che thân thê. Rồi qua thời gian, họ chế 
ra bánh xe tròn để chuyển vận. Họ sáng tạo ra chữ viết, 
giấy, mực đề truyền thông. Và dần dà, qua hàng vạn năm 
với hàng triệu phát minh mà ngày nay có một nền văn 
minh tuyệt vời đề chúng ta thừa hưởng. 

Tất cả từ “trí tuệ” con người. 


Rôi những 
khám phá, sáng Định nghĩa theo Hán Việt Từ Điền Thiêu Chửu 





F ˆ 
tạo đó, được hệ #ñ TR | Biết, trí thức, Phàm cái gì thuộc về tâm mình nhận biết, biện biệt, 


thống hoá trở phán đoán, toạn tính, ghỉ nhớ được đều gọi là tr 
thành “trị thức” đề ‡u TR Í Sưy cùng. Như cóch trí ‡R#tt suy cùng lẽ vật. Nghiên cứu cho biết 


hết thảy các vật có hình, vô hình trong khoảng trời đất, nó sinh, nó điệt, nó hợp, nó ly 


truyền đạt cho w%sseseow#kit 
người khác qua #Ế' TRÍ khóo, trái với chữ ngu ẨÄ, hiểu thấu sự lý gọi là trí, nhiều mưu kế tài 
giáo dục. _ 

Nếu không có “trí” minh mẫn của Isaac Newton, 
Galleo Galilel, Archimedes, AIlbert Einstein, Man 
Curie... thì sẽ không có những “tri thức” khoa học vật lý 
cho chúng ta ngày nay. 

Một số các vị nói trên chưa hắn ngày xưa có nhiều 
bằng cấp, khoa bảng. Chúa Jesus con của một người thợ 
mộc nay đây mai đó, có lẽ chưa qua các trường lớp; nhưng 
Ngài lý giải mọi việc phân minh. Nếu không có “trí huệ” 
siêu phàm của Đức Thích Ca, thì chúng ta không biết lý 
giải thế nào về căn nguyên của cuộc sống bí ân! 

Họ chính là những “trí thức” đúng nghĩa. 


72 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 72/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Vì thế, dù đạt kết quả sau nhiều năm vắt vả trong các 
giảng đường đại học, giới khoa bảng chỉ mới là giới “tri 
thức,” tức là có sự hiểu biết do được truyền đạt từ học 
đuờng về ngành chuyên môn mà họ theo đuổi! Bằng cấp 
thật ra chỉ là một tờ giấy chứng nhận một sinh viên đã qua 
được các kỳ thi, đạt số điểm trên trung bình. Nó là sự 
chứng nhận người có bằng có những kiến thức hay hiểu 
biết về chuyên môn ở một trình độ nhất định nào đó. Có 
nhiều người không qua trường lớp nhưng cũng gặt hái 
nhiều tri thức do từ sự tìm tòi, hay rút tỉa từ qua kinh 
nghiêm sống mà có. 


Người Việt Nam thì quá coi trọng mảnh bằng, vì đó là 
chiếc vé cho tương lai no ấm vẻ vang; là cái chìa khoá mở 
những cánh cửa quyền lực và đặc quyền khác. Đối với 
người Việt, điều quan trọng không phải chỉ là kiến thức 
mà chỉ vì vai về trong xã hội, làm chức cao, kiếm thật 
nhiều tiền, coi đó là cứu cánh của cuộc đời. 

Chúng ta không lấy làm lạ có rất ít khoa bảng người 
Việt đạt được các địa vị chủ chốt trong các công ty Mỹ. 
Chúng tôi từng thấy các kỹ sư Mỹ sau giờ làm việc, có khi 
ở lại văn phòng tìm tòi học hỏi thêm để có nhiều phát 
mỉnh. Có khi họ hy sinh cả những ngày nghỉ để nghiên 
cứu về công việc đang làm mà không trông chờ lãnh tiền 
phụ trội. Trong khi đó các kỹ sư Việt Nam đã tự mãn với 
bằng cấp và công việc nên làm hết tám giờ ở hãng như một 
công chức. Xong khi về nhà là quăng gánh lo đi, không 
còn suy nghĩ gì ngoài vui hưởng cuộc sống! 

Nhà bác học Albert Einstein có nói rằng giá trị của 
giáo dục bậc đại học không phải là học đề thu nhận tri 
thức, mà là đề rèn luyện trí thức. Vì thế, nếu chỉ lấy cấp 
bằng rồi tự mãn mà không nghiên cứu thì đúng họ chỉ là 


73 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 73/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


“tri thức” mà chưa thê là “trí thức”. 


Vì thế, không phải là phủ nhận các khoa bảng không 
có trí thức! Họ cũng có thể là những nhà “trí thức” nếu tự 
bản thân họ là người sáng trí. 

Người “trí thức” nếu đi học thì sự tiếp thu “tri thức” sẽ 
nhanh hơn người thiểu trí. Vì người thiểu trí chỉ “tri” (biết) 
những gì mình được dạy; còn người “trí thức” sẽ dùng 
“trí” để nhân cái “tri” lên gấp nhiều lần. Học một, biết 
mười là thế! 


Ông bác sĩ thì rõ ràng biết rất rộng về cấu tạo, chức 
năng các bộ phận của cơ thể con người. Tại bệnh viện, ông 
là bậc thầy của những ông bà kỹ sư, luật sư, giáo sư... 
Nhưng ra khỏi phạm vi y khoa, thì những vị kia lại là thầy 
của ông về các lãnh vực của họ. Nếu ông về nông thôn, 
bàn chuyện mùa màng gieo cấy, ông bác sĩ, kỹ sư, luật sư 
... lại phải học các bác nông dân chưa hề ngôi trong 
trường tiêu học. 


Trong môi trường đại học, có những ngành học chỉ cần 
siêng năng, có trí nhớ tỐt; nhưng cũng có những ngành học 
khác đòi hỏi người học phải có “trí tuệ” để hiểu những vấn 
đề phức tạp. Môn Toán, Điện Toán, nếu không có trí tuệ, 
sẽ không học thành công! Môn Kiến Trúc, nếu không có 
“trí tuệ” khi ra trường chỉ là những người thợ không hơn 
không kém. Môn Chính trị, Xã Hội, Hội Họa, Văn 
Chương, nếu không có “trí tuệ” thì chỉ có cách đi dạy kiếm 
sông chứ không mong trở thành những chính trị gia, những 
nghệ sĩ thành danh. Tóm lại, các vị khoa bảng tri thức là 
những vốn quý đề vận hành guồng máy xã hội. Còn những 
trí thức — trong đó có người khoa bảng và người không 


T4 


74/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


khoa bảng — thì lại là giới ưu tú nêu có tâm tôt sẽ thúc đây 
văn minh nhân loại tiên lên; và ngược lại, nêu có tâm tà thì 
chỉ mang đên thảm họa cho nhân loại. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin đề cập đến một vấn đề 
rất tế nhị mà có thê sẽ làm nhiều vị không hài lòng. 

Đó là việc sử dụng các học vị không nhằm lúc, không 
đúng chỗ. 

Có nhiều bài văn, truyện ngắn, bài thơ — không dám 
phê bình là hay hoặc dở - nhưng bên dưới thấy tên tác giả 
đi liền với các học vị Bác Sĩ, Kỹ Sư, Giáo Sư... Các vị này 
nếu viết về những đề tài trong lãnh vực học vấn của họ, thì 
rất cần ghi học vị để tạo sự khả tín trong người đọc. Chứ 
làm thơ, viết văn, ai có tâm hồn đều có thể làm được, cần 
gì phải có bằng cấp mới làm hay hơn người không có bằng 
cấp? 

Cách sử dụng danh vị Giáo Sư cũng bị lạm dụng rất 
nhiều. Tại Mỹ, các vị dạy trung học trở xuống gọi là 
“teacher”; dạy đại học gọi là “instructor”. Danh vị Giáo Sư 
là một danh hiệu được phong tặng cho các vị có bằng Tiến 
Sĩ trở lên, dạy cấp đại học bốn năm và có uy tín. Đó là 
danh vị cao nhất trong ngành đại học. 


A proƒessor 1s an accomplished and recognized 
academic. In most Commmonwealth naHions, as well 
as northern Europe, the title professor 1s the highest 
academic rank dat a uniWersity. In the United 
Sfaftes and Canada,the tile öoƒproƒfessor apphHes to 
most posi-doctoradl qacademics so a larger 
percentage ¡is thus designated. In these qreas, 
proƒessors are scholars with doctoradte degrees 
(fypically PhD degrees) or equivalent qualjficaHions 


75 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 75/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


who teach In ƒour-year colleges and HHIVerSIHeS. 
An emeritus proƒfessor is a tile given to selected 
retired proƒessors with whom the universify wishes 
fo confinue t†o be associafed due to their stature and 
ongoing research. Emerilus proƒfessors do nof 
receive a salary, but they are oflen given oƒffice or 
lab space, and use öƒ libraries, labs, and so on. 


Có vị giải thích là vì ngày xưa, ở Việt Nam các thầy 
trung học đều gọi là giáo sư! Đúng vậy, chúng ta có thê 
nói “Ông Nguyễn văn Minh, Giáo sư trường Lê Lợi; bà Lê 
Thị Ngọc, Giáo sư Việt văn ...” Nhưng không thể chỉ 
xướng danh Giáo Sư Nguyễn Văn Minh, Giáo Sư Lê Thị 
Ngọc. Vì khi hai chữ Giáo Sư đặt trước tên họ, thì nó là 
một danh vị được phong như định nghĩa dẫn trên. 


Và càng nên tránh kê khai học vị ra ở những nơi không 
cần thiết như giới thiệu trong đám cưới, đám tiệc, ghi 
trong các tờ phân ưu, cáo phó... Chúng tôi nghĩ rằng 
những vị có lòng tự trọng sẽ rất khó chịu khi bị xướng 
danh và học vị kiểu này. 


76 


76/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Bài 7 
Quae sunt Caesaris, Caesari 


Nói Chuyện Tác Phẩm và Tác Quyền 


VICTOR HUGO 


Hunchbaeck of 
Notreelarmee 





Trang bìa chỉ in tên tác giả như các cuốn trong hình kèm đây (hai nhà 
văn Nga Leon Tolstoy, Boris Pasternak; các nhà văn Pháp Victor Hugo, 
Gustave Flaubert, Guy de Maupassant; nhà văn Ý Edmondo de Amicis; 
và nhà văn Romania Virgil Gheorghiu.) 


Nói đến chữ “tác” tức là làm ra bất cứ thứ gì. Tác giả 
là người làm ra một vật gì mà chưa aI trước đó đã làm. Bài 
này xin gói gọn trong các tác phẩm văn học: sách, truyện, 
tranh ảnh. 

Một nhà văn phải vận dụng trí não nghĩ ra cốt truyện 
độc đáo với những nhân vật mà diễn biến tâm lý, hành vi 
lồng trong các tình tiết éo le, sôi nổi sao cho hấp dẫn người 
đọc. Có vị sáng tác mạnh, cho ra đời hàng loạt tác phẩm; 
nhưng cũng có vị trọn đời chỉ có một vài tác phâm và 


T7 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 77/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


thường là tác phẩm nổi tiếng trên thế giới. 

Chỉ có nhà văn mới có tác quyền (copyright, 
authorship) và chủ quyền (ownership) hoàn toàn về tác 
phẩm của mình. Người Tây Phương coi trọng tác quyền 
này. Tại Mỹ, theo Điều 17 của bộ Luật Hoa Kỳ (United 
States Code), để xác nhận tác quyên, tác giả phải nộp hồ 
sơ đăng bạ tại Văn Phòng Tác Quyền của Thư Viện Quốc 
Hội Hoa Kỳ (The Copyright Office). Từ đó, bất cứ ai 
muốn sử dụng tác phẩm để trích đăng hay dịch lại qua 
ngôn ngữ khác... đều phải xin phép tác giả và được sự cho 
phép trước. Luật áp dụng khắt khe hơn nếu sử dụng vào 
việc thương mại. Còn nếu chỉ trích đăng một câu, một 
đoạn, thì phải ghi chú nguồn của nó tức là tên tác giả, từ 
tác phâm nào. Người Âu Mỹ rất kỹ về việc này. Việc đạo 
văn là một điều rất xấu xa, bị lên án gắt gao. Quý vị thử 
vào thư viện hay lên online, đề thấy tất cả những cuốn sách 
dịch, họ đều in tên tác giả một cách trang trọng ở trang bìa. 
Còn tên dịch giả, thường được ghi với khổ nhỏ, khiêm tốn 
ở trang bên trong. Rất ít khi thấy tên người dịch ở bìa, và 
nếu có thì in chữ nhỏ mà thôi. 


Hơn 2500 năm trước, có những người xưa đã rất lương 
thiện khi không nhận vơ của người khác làm của mình. Cụ 
Không Tử khi san định lại các sách vở của Nho Giáo thành 
các bộ Tứ Thư, Ngũ Kinh, đã thú nhận rằng “Tôi chỉ thuật 
lại mà không sáng tác ra chúng” (Ngã thuật nhi bất tác). 
Người xưa hàng ngàn năm còn có lòng tự trọng như thế. 
Còn người sau thì sao? 

Các nhà văn Việt Nam ta trước đây hình như không 
quan tâm đến nguyên tắc tôn trọng tác quyền của người 
khác. Họ dịch các sách hay của các nhà văn ngoại quốc rồi 

“quên” ghi tên tác giả mà chỉ in tên mình lên trang bìa, coI 


78 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 78/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


như đó là sáng tác của mình. Lẽ ra họ phải ý thức rằng 
cuốn sách hay là sản phẩm trí tuệ của một người bỏ bao 
nhiêu công sức; còn dịch giả chỉ làm một việc chuyên 
ngôn ngữ này qua ngôn ngữ kia. Tuy cũng cần khả năng 
sinh ngữ và khả năng viết văn cho hay, hấp dẫn, nhưng họ 
không thể nhận đó là tác phâm của mình! 


Thời còn học 
sinh, chúng tôi 
từng say mê đọc 
các cuốn Tâm 
Hồn Cao Thượng 
“của” cụ Hà Mai 
Anh. Trên trang ấn 
bìa thấy tên Hà Hộ 
Mai Anh nằm ở 
vị trí cao nhất và 
không hề thấy 
tên tác giả khác! Thật ra đây là tập truyện ngắn nhan đề 
Cuore, của nhà văn Ý Edmondo de Amicis, phát hành năm 
1886. Cuốn này được dịch ra nhiều thứ tiếng phát hành 
khắp thế giới để giáo dục thiếu niên lòng tự trọng, lòng 
yêu nước, lòng nhân ái... Cuốn Anh ngữ nhan đề là #eari. 

Và còn nhiều lắm. Như Dương Hà với Bên Dòng Sông 
Trẹm (Le Flls de Personne của Vindl), bà Tùng Long với 
hàng loạt truyện ngắn mang tính xã hội dịch từ truyện của 
các tác giả Pháp mà điên hình là "Xâu Chuối Ngọc" (The 
Necklace của Maupassant); cụ Hồ Biều Chánh thì có Ngọn 
Có Gió Đùa (Les Miserables của Hugo)... Các nhà văn này 
bê nguyên truyện, nhưng xóa hết tung tích, nguồn gốc Tây 
Phương bằng cách cho các nhân vật những tên rất Việt 
Nam, nào Thuý, nào Lan, nào Hùng... ; và cũng Việt hoá 





79 


79/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


luôn các địa danh. 


Thời đó, mọi người đều đinh ninh rằng các ông bà nói 
trên là tác giả và ca tụng không tiếc lời về văn tài của họ! 

Ông Hoàng Hải Thủy thì chuyên dịch truyện trinh 
thám ăn khách của ngoại quốc. Ông cũng có chút lương 
thiện khi nhận mình phóng tác, vì có công thay đổi họ tên, 
địa danh cho ra vẻ Việt Nam. Nhưng ông cũng In tên tác 
giả trên hàng chục cuốn như Ngoài Cửa Thiên Đường, 
Vàng Đen Máu Đỏ, Như Chuyện Thân Tiên, Mang Xuống 
Tuyên Đài... Với các tác giả nỗi tiếng, thì ông có chút 
lương thiện hơn một bậc, mới cho In thêm tên tác giả ở 
trang bìa nhưng cũng không quên ghi thêm tên mình dưới 
đó!... Ví dụ Kiểu Giang (Jane Eyre của Charlotte Bronte), 
Đỉnh Gió Hú (The Wuthering Heighr của Emily Bronte). 

Chợt nhớ lại, mấy trăm năm trước, cụ Nguyễn Du cũng 
lẫy trọn vẹn Kim Vân Kiêu Truyện là một truyện rất tầm 
thường của Trung Hoa mà viết thành thơ lục bát tiếng 
Việt. Đó là Đoạn Trường Tân Thanh mà các học giả Việt 
ca tụng là áng văn bất hủ của nền văn học Việt qua câu: 
“Truyện Kiểu còn, nước ta còn!” 


Sở dĩ chúng tôi nêu ra các trường hợp trên, không phải 
là để chê bai các cụ. Có thể vào thời đó, luật pháp Việt 
Nam chưa đặt nặng luật tác quyền và ý thức về tác quyền 
chưa hình thành trong các tầng lớp xã hội ta. Vì thế, các cụ 
cứ dịch sách người rồi in, phổ biến mà không biết mình có 
bồn phận phải ghi tên tác giả thay vì tên của mình! 

Đa số các cuốn sách mà tôi viết ra mấy chục năm qua 
đều có đăng bạ tại Thư Viện Quốc Hội. Đến đầu năm 
ngoái 2020, khi gửi hồ sơ cuốn Remembering the ARVN, 
tôi đã phải thư từ, điện thoại qua lại với một quý bà phụ 


S0 


80/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


trách ở Sở Tác Quyền là bà Janice Pena, để phân biệt rạch 
ròi những phần nào trong sách thuộc về tác quyền của tôi; 
phần nào thuộc tác quyền người khác. 

Theo bà Janice Pena, tác quyền (authorship) là thuộc 
về người đầu tiên đã tạo ra cái đó. Người vẽ lại, chụp lại 
các phù hiệu đó dù bỏ bao nhiêu công lao, cũng không thê 
tự cho mình có tác quyên. 


Trích email của bà Pena: 

Copyright protects "original works oƒ aquthorship” that 
are fixed in any tangible medium oƒ expression. To be 
regarded as an "original work öoƒ aquthorship,” a work 
IHHHSÍ COHIqIH d C€TÍQIH HHIHUNHH đ110MnE OŸ Original 
literary, pictoriadl musical or other copyrighiable 
maftertal.. An ilÏustration that merely copies an existing 
artwork does not aqdd any new original copyrightable 
quthorshp to the exising WOFR IfO SHpĐpOrTt q 
registration. Copyright does not protect your idea ƒor 
creating the copies oƒ the artwork, nor does I† protect 
the từne and effort 1 took you to do so... That original 
artwork was created by whoever designed the insignia. 
Hết trích. 


Như vậy, tác quyền về các phù hiệu, huy hiệu thuộc về 
hoạ sĩ vẽ mẫu. Sau đó đã trao cho các đơn vị quân đội, hay 
nói chung, là Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hòa. Ngày nay, Quân Đội VNCH không còn hiện 
hữu nên không còn ai giữ tác quyền, mà đã trở thành của 
công chúng. Vì thế, trong tập sách Kemembering the 
ARVN nói trên, chúng tôi chỉ có tác quyền về những hình 
vẽ mới do chính chúng tôi vẽ ra và các đoạn văn mà thôi. 

Từ khi chúng tôi đưa ra hình ảnh các trang phù hiệu, 


S1 


81/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


nhiều nPưỜời, nhiều hội đoàn, báo chí đã sử dụng rộng rãi. 
Không có gì đáng phàn nàn trừ vài trường hợp có vài vị 
cho in thêm watermark chồng lên hình để xác nhận chủ 
quyền của họ! 

Còn về các bài viết, chúng tôi rất hân hạnh khi các báo 
chí diễn đàn cho đăng tải miễn là không sửa câu văn, thêm 
bớt chữ làm sai ý và cần ghi đúng tên tác giả. Nhớ lại đầu 
năm 2004, là ngày giỗ đầu ca sĩ Duy Khánh, tôi viết một 
bài dài đăng nhiều báo và đọc hai kỳ trên các đài phát 
thanh. Anh nhà báo văn nghệ TK có gửi email hỏi xin tôi 
tiêu sử Duy Khánh cũng để viết bài kỷ niệm. Tôi gửi bài 
đã viết cho anh ta tham khảo. Mấy tuần sau, thấy bài này 
đăng trên 7V Tuần San ở Australia và đọc trên đài VOA 
(có thêm một vài câu dẫn nhập chừng năm hàng của TK) 
và ký tên tác giả TK! Khi chúng tôi gửi thư phàn nàn đến 
Đài VOA và anh TK, đài VOA làm thính không trả lời; 
còn anh TK thì nói rằng vì thấy bài viết quá đầy đủ nên 
anh không thấy cần viết lại!!!??? Rồi thì cũng chín bỏ làm 
mười, tranh tụng thêm mất thì giờ và gây thêm mắt đoàn 
kết trong anh em báo chí văn nghệ! 

Mới tuần lễ vừa qua (giữa tháng 1, 2022), chúng tôi 
nghe tin vụ gia đình TK lên tiếng tố cáo ca sĩ Elvis Phương 
mạo nhận là tác giả cuốn hôi ký về chính anh ta, nhưng do 
TK phỏng vấn và viết ra! 


Cái gì của Caesar, hãy trả lại cho Caesar! 


Mong sao, những người việt hải ngoại tránh lâm vào 


lỗi tác quyên này! 


S2 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 82/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Bài 8 
Tượng và Tượng Đài 





Mới đây, qua vụ “Tượng Đài Chiến Thắng Cổ Thành 
Quảng Trị,” có vài vị nêu lên rằng hai chữ “tượng đài” là 
của Việt Cộng; còn VNCH chỉ gọi là “tượng” thôi. VỊ này 
lý luận rằng hai chữ tượng đài không có trong tự điển của 
Khai Trí, nhưng lại có trong tự điển bên Việt Nam. Thế là 
vị này cho rằng hai chữ “tượng đài” do Việt Cộng chế ra. 

Chúng ta không nên quá câu nệ phân biệt từ ngữ Việt 
Cộng, từ ngữ VNCH... Tất cả là từ ngữ của dân tộc qua 
nhiều đời, thăng trầm mà biến đối, thêm bớt. Chúng ta 
thấy do sự tiến hoá trong đời sống xã hội mà có thêm 
nhiều từ ngữ mới. 

Thời VNCH, ngành điện toán còn sơ khai nên từ ngữ 
về Điện toán có rất ít. Vào đầu thập niên 1970, điện toán, 
điện tử trở thành thông dụng nên nhiều từ ngữ cần dịch ra. 
Ví dụ: input, output, hardware, software, chip, bịt, byte... 
Người ngoài nước VN quen dùng nguyên ngữ Anh Văn. 


83 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 83/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Trong nước họ phải dịch ra tiếng Việt cho công chúng. Ví 
dụ: input, output họ dịch là đầu vào, đầu ra... Phần mềm, 
phần cứng... 

Chúng ta nên chấp nhận vì các chữ đó cũng hợp lý, 
chính xác với nguyên từ. Nếu ai không đồng ý, xin đưa ra 
những chữ dịch cho hay và đúng nghĩa hơn đề lựa chọn! 


Nước VN nhỏ bằng một phần ba diện tích của tiểu 
bang Texas, nhưng có ba miền chính và hàng chục địa 
phương nhỏ hơn. Mỗi vùng có thổ âm, thổ ngữ riêng mà 
người vùng khác hoàn toàn không biết tới. 

Ví dụ: cái tô (Nam), cái đọi (Trung), cái bát (Bắc); tía 
má (Nam), bọ mạ (Trung), thầy u (Bắc). Nhiều gia đình 
người Hà Nội gọi là cha mẹ là cậu mợ. 

Ngày trước, miền nam chỉ biết thổ ngữ miền bắc qua 
số dân di cư mà hầu hết tập trung ở vài vùng chứ không 
phân tán mỏng ra đều. Vì thế, người Nam không biết rất 
nhiều thổ ngữ Bắc. 


Sau 1975, một số thô ngữ Bắc mà dân Nam chưa hề 
nghe tới, bị gán cho là từ ngữ Việt Cộng! Chuyện ngôn 
ngữ rất nhiêu khê; nói hoài không dứt. 

Cũng thế, miền Nam sính dùng từ Hán Việt, rồi khi 
nghe từ thuần túy Việt Nam thì la oai oái: “chữ Việt 
Cộng!”. 


Phi trường/sân bay, Phi cơ/máy bay, Trực thăng/lên 
thăng thì khác nhau cái gì? Có chữ nào sai? Tại sao cho 
rằng “máy bay lên thăng” là chữ Việt Cộng? Đã chắc gì 
chữ Hán Việt đúng hơn chữ thuần túy Việt Nam? 


Chăng qua nó gọn hơn. Chỉ cần hai chữ Hán Việt là 


84 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 84/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


thay thế cho một dãy chữ Việt cùng nghĩa. 

Ví dụ: Quân nhu là đồ trang bị cho quân đội, chiêu hồi 
là kêu gọi trở về, trần không là canh giữ vùng trời... 

Quý vị chọn “Bộ Giữ Nước” hay “Bộ Quốc Phòng”? 

Chăng qua ít nghe tới thì không thấy hay bằng chữ 
thường dùng! 

Nghe chữ “Thủy Quân Lục Chiến” nghe hay hơn là 
“Lính thủy đánh bộ”! 


Nói cho đủ, thời VNCH, cũng phát sinh ra nhiều từ 
ngữ kỳ quặc trong dân gian. Nhưng xài lâu, nghe quen thì 
chấp nhận và nó dần đi vào văn học. Ví dụ: Bỏ đi tám, mút 
chỉ cà tha, mút mùa LỆ Thủy, xì tin... 

Liệu chúng ta có dùng đúng chữ không? Chưa chắc 
đâu. 


Đúng là từ 40 năm qua, nhất là về sau này khi sách vở 
báo chí, truyền thanh truyền hình hải ngoại thiếu nhân viên 
chuyên nghiệp thuần túy, nên bê nguyên bài vở của Việt 
Cộng vào cho đầy chương trình. Và cũng do số người Việt 
từ trong nước di dân qua ô ạt, ngôn từ mới bên VN tràn 
qua nhanh, mang theo những chữ, những câu kỳ lạ, chói 
tai hay cách dùng sai be bét. Nhưng trong chúng ta, có 
nhiều vị quá cứng ngắc và nặng về chính trị nên cái gì từ 
bên VN đều cho là của Việt Cộng, đều là sai, xấu. Cái gì 
của phe ta đều đúng và hay. Theo chúng tôi, không nên 
cực đoan mà cần xem xét cái gì phù hợp thì chấp thuận. 


Điều đáng nói là nhiều người Việt dễ tính, thiếu ý 
thức... đã sử dụng những ngôn từ này theo cách sai và làm 
cho nó lan xa. Ngay cả nhiều nhà báo, nhà văn có tiếng 
nhiều lúc cũng vô tình sử dụng chúng. 


85 


85/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Ví dụ: nhà báo quá cô CTD (còn có bút hiệu HNV) rất 
nhiều lần dùng các chữ “sự cố”, Bác Sĩ NYÐ thì dùng rất 
nhiều chữ “hội ý” (với nghĩa bàn bạc), “thống nhất” (với 
nghĩa đồng ý), “lên phương án” (với nghĩa lập chương 
trình); nhà văn nữ TMT dùng chữ “cặp đôi” khi nói về một 
đôi vợ chồng... 


Bên Việt Nam ngày nay, có khuynh hướng dùng danh 
từ như dùng động từ: 

Thay vì nói “Tôi có ấn tượng tốt/xâu về anh ấy,” “Tâm 
tư tôi luôn hướng về anh,” “Tôi xem tài tử ấy là thần 
tượng”; thì họ lại họ nói “Tôi ấn tượng anh ấy,” “Tôi rất 
tâm tư chị”, “Tôi thần tượng cô ta.” 

Hoặc kỳ lạ như: 

“Ký giả A đi tác nghiệp ở Đông Nai.” “Chúng tôi giao 
lưu suốt một buổi tối.” 

Đó! Đó mới là những thứ ngôn từ cần phê phán, cần 
tránh né! 

Họ cũng có khuynh hướng xén bớt các từ ngữ kép (ví 
dụ: quản, quyết... thay vì quản lý, quyết định), ghép chữ 
một cách kỳ quặc (ví dụ: cặp đôi) hay có cách dùng, cách 
định nghĩa khác với chúng ta (ví dụ: xử lý rau!). Đó là điều 
mà chúng ta nên tránh. 


Trở lại hai chữ Tượng Đài, chúng tôi có hiểu “đài” là 
một kiến trúc cao hơn mặt đất mà trên đó người ta sẽ dựng 
lên một kiến trúc khác. Ví dụ: kỳ đài, lễ đài, khán đài, võ 
đài, đài tử sĩ, vân vân. 

Khi ghép hai chữ Tượng Đài với nhau là để chỉ một sự 
kết hợp vừa có tượng dựng trên một đài cao. Chăng có gì 
sai và cũng không chói tai, phi lý, kỳ quặc. Nếu chỉ nói là 
“tượng” thì chỉ có cái hình người mà thôi. Còn khi hình 


S6 


86/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


người đặt trên một cái nền cao, thì phải gọi là gì nếu không 
là “tượng đài”? 

Như thế là giải tỏa xong vẫn đề hai chữ “Tượng Đài”, 
vì việc ghép hai chữ như thế này là điều từng xảy ra ở Việt 
Nam. 

Ngoài ra bạn trên cũng thắc mắc hai chữ “tự điển 
không phải là chữ ngày xưa mà là của Việt Cộng xài! Thật 
ra, “từ điển” hay “tự điển,” “tự vị” đều đúng cả. 


» 


Dù sao, tranh cãi là để tìm ra cái đúng, bồ khuyết cho 
nhau. Làm người khó hoàn hảo, không ai biết rành hết mọi 
điều mà cần phải học hỏi lẫn nhau. Nhưng khi tranh cãi, 
không nên cực đoan vì dễ đưa đến bất hoà, chụp mũ nhau 
là Việt Cộng, là thân cộng khi thấy ai đó sơ suất dùng từ 
ngữ mới bên Việt Nam. Rốt ra rồi ai cũng là Việt Cộng, và 
có khi chính người chụp mũ cũng là Việt Cộng, vì sẽ có 
lúc anh ta không tránh khỏi sơ suất! Chính tôi — dù rất cân 
trọng — cũng đã được bạn bè nhắc nhở nhiều lần trong việc 
dùng chữ. 


S7 


87/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Huyền thoại, huyền sử! Tại sao người ta 
sính dùng hai chữ này? 





Chúng tôi đã nhiều lần bàn về cách dùng hai chữ 
“huyền thoại”, “huyền sử” nhưng vẫn đọc thấy nhan nhản 
trên nhiều trang báo giấy, điện báo, truyền thông xã hội và 
ngay cả trong những cuốn sách có giá trị, công phu. 

Trước 1975 thì có bản nhạc “uyên Sử Ca Một Người 
Mang Tên Quốc” của nhạc sĩ Phạm Duy. Rồi trên báo chí 
“Trận An Lộc huyền thoại, huyền thoại Đỗ Cao Trí vân 
vân.” 

Dường như hai chữ “huyền thoại” nghe thanh tao quá, 
hay quá nên rất nhiều người sính dùng khi muốn diễn đạt 
những nhân vật, những sự kiện tuyệt vời (wonderful, 
marvelous, outstanding) xuất chúng, phi thường 
(extraordinary). 

Không rõ khi đặt bút viết hai chữ “huyền thoại,” 
“huyền sử,” họ có chịu khó tra tìm trong tự điển những 


S8 


88/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


nghĩa chính của các chữ này hay không? 
Sau đây là định nghĩa trong Tự Điển Hán Việt Thiều 
Chu: 


e 4 huyền 2 : Huyền diệu, huyền bí. Lẽ sâu 
xa lắm gọi là huyền. Như người tu đạo, đời gọi 
là huyện học 3% #8. Nhà Phật gọi cái cửa do đấy tu 
vào là uyên quan 3Ñ. Cháu sáu đời gọi là huyền 
tôn 3x lÃ. 

Tự điển Tiến Đức (trang Huyên 


Huyền. vột dấu trong năm dấu vần quốc-ngữ, hình 


~ * ~ cái phầy đưa về bên hữu. 
253) cũng định nghĩa “Sĩ ch (canaeseascle 
huyền, ông huyền. 


“huyền” l à màu nhiệm, thâm VĂN-LIỆU. — Rảng đen hạt huyền (T-ng). 


Huyền #. 1. Sác đen lẫn mầu tím: Ác đoặn mào 
s r. PC ^ ` ^Ä huyền. — 9 Màu-nhiệm thâm áo : Øạo Phát huyền do. 
AaO_ VƠI nghĩa TỌng là VIen Nghĩa rộng : viền-vòng: Cảu chuyên huyền không thề tin 


được. 


vông, chuyện không thê tin ñuyềnáo © #W. Mảu-nhiệm sâu xe: Hiọc-(huyết Lão 


Trang rất huyền-do. l\ Huyền-bí  #Ÿ. Màu-nhiệm biần : 

Việc quỉ-thần là øiệc huyền-bí. || Wuyền-eơ © ŸÑ. Máy bi-mật 

được. của tạo-hóa ; Hngền-cơ của fạo-hóa. |ị Huyền-diệu C #Ề. 
g Màu-nhiệm thằn-diên : (2œ hnyồn-ciện khả lường sinh øới 

r. ~ z tử (phủ chiến Tày-hồ).¡ Huyền-hoàng O ŸÑ. Đen lẫn vàng. 

Với nghĩa như trong cac Ý nói trời đất chưa phàn-biệt: Thiến-địa huyn-hoàng. 


Huyền-học © ẤŸ. Cái học hình nhỉ thượng, nói về Iý-thuyết 


tự điên trên, chúng f{a hiệu huyền-vi : Tư-tưởng của Lão, Trang thuộc oỀ huyền-học. || 


h NHuyền-hồ. Viền-vông : Không nền nghe những chuyện huyền- 
` ` 2 
x & ^_ 3% 11 D\ .Ã hồ.  Huyền-lý  Ö#Ñ. Lý xâu xa: Ám đương (à cái huyền- ý 
răng “huyên” là mơ hô, VIÊn  s«ssx nạ O BE waeanem em nay: cơ 
huyền - mặc của nhà Phả! J Wuyền -tên C) TẾ. Chút, cháu 
^ ^ Z ^ ^ bốn đời. || Huyền-ví O ẬŸ{. Huyền-oi, vi-liệu : Máp hugền- 
VỐNE, không co thật, không øi mở đóng khỏn lường (Co). Huyền -viễn O }Ê. xà. 
r nhiệm xa-xòi : Học-thuyết' huyền-piễn. 
° ˆ ^ˆ^ £ bọ 5 - 
ai thây, không chứng minh 


được. 


Vào thời hồng hoang, khi con người chưa sáng chế ra 
chữ viết đề trao đổi ý kiến, ghi lại các sự kiện cho mai hậu, 
thì chúng ta gọi thời kỳ này là thời vô sử hay huyền sử. 
Những câu chuyện kê đi kế lại trong thời này được sáng 
tác, thêm bớt những hoang đường hơn là dữ kiện. Vì thế, 
mới có những huyền thoại Sisyphus bị phạt lăn hoài lăn 
mãi một tảng đá lên núi trong truyện cổ Hy Lạp, huyền 
thoại Nữ Oa đội đá vá trời ở Trung Hoa, hay ở nước ta thời 
cô xưa có các huyền thoại Rồng lấy Tiên, huyền thoại bà 
Âu Cơ đẻ trăm trứng, huyền thoại Phù Đồng Thiên Vương 


S9 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


89/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


là đứa trẻ còn năm nôi, nhưng vươn vai trỗi dậy thành 
dũng sĩ cưỡi ngựa sắt đi đánh quân thù... 


Chúng tôi vừa thấy giới 

thiệu trên Facebook một phần Marguerite 
cuốn sách mang tựa đề Việt v0 

Nam Ôi... Ác Mộng do ông 
Scott S. Nguyễn dịch từ cuốn 
Qur Vietnam Nightmare của bà 
Marguerite Higgins (1920 - 
1966), một nữ phóng viên chiến 
trường từng có mặt ở Việt Nam 
và là người có cách nhìn trân 
trọng đối với chính nghĩa của 
quân dân miền Nam, cũng như 
sự khâm phục đối với có Tổng Thống Ngô Đình Diệm. 





Chúng tôi xin ghi nhận và cám ơn thiện tâm, thiện chỉ 
của dịch giả Scott S. Nguyễn đã bỏ nhiều công đề giúp cho 
chúng ta hiểu biết tấm gương yêu nước sáng ngời, cuộc 
đời tranh đấu phi thường của có Tổng Thống Ngô Đình 
Diệm. 


Nhưng mới xem qua vài trang của Chương 9, chúng tôi 
hơi buồn vì hình như ông Scott Nguyễn không rành nhiều 
về tiếng Việt và phạm nhiều lỗi về văn phạm, chính tả. 
Chúng tôi không tìm ra được cách nào để liên lạc góp ý 
với dịch giả ngõ hầu làm cho cuốn sách dịch tăng phần giá 
trỊ. 

Trong Chương 9, “The Case of the Misunderstood 
Mandarin,” ông Nguyễn đã dịch là “Ngô Đình Diệm, Một 
Huyền Thoại.” Chúng tôi không đồng ý việc dịch giả dùng 


90 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 90/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


hai chữ huyền thoại để viết về ông Ngô Đình Diệm khi 
muốn ca tụng ông về những điều phi thường mà ông đã thê 
hiện, như tỏ ra khí phách kiên cường, biết đặt quyền lợi tổ 
quốc dân tộc lên trên hết thảy mọi việc khác, biết tỏ ra có 
nhiều bản lãnh khi đối thoại với con cáo già Hồ Chí 
Minh... 

Có Tổng Thống Ngô Đình Diệm, cũng như các Tướng 
Đỗ Cao Trí, Lê Văn Hưng, Đại Tá phi công Phạm Phú 
Quốc... là những con người thật bằng da bằng thịt. Những 
việc làm phi thường của họ là những sự kiện thực tế được 
ghỉ lại, truyền lại qua bài vở, phim ảnh, báo chí. Vậy thì họ 
chăng có tính cách huyền bí, mờ ảo. Sao lại gọi họ là 
huyền thoại? Gọi như thế, có phải là vô tình đây họ vào 
hàng những nhân vật ảo tưởng, không có trên đời 
(fictitious, mythical). 


Thêm nữa, đáng tiếc là dịch giả đã có khá nhiều lỗi 
chính tả. Dường như trang nào cũng vấp vài lỗi, các chữ 
viết hoa, viết thường tùy tiện. Nhiều lần chữ “ông” bị viết 
tắt thành “ô” (Ô Diệm, Ô Ngô Đình Khôi), danh từ riêng 
như các địa danh khi thì viết hoa cả hai chữ, khi thì chỉ viết 
hoa một chữ đầu, chữ sau viết thường trong khi nhiều danh 
từ chung thì lại viết hoa! Ví dụ: “ửihi Quảng ngã” ở cuỗi 
trang 1, “... người Pháp không chịu trao trả hoàn toàn 
Độc Lập Chủ Quyên cho toàn cối Việt Nam” ở trang 2, 
*Tánh lĩnh, Bình tuy” ở trang 5. 

Dịch giả cũng sử dụng các dấu chấm, phây tùy tiện. Ở 
trang 2, dịch giả không dùng dấu chấm để tách biệt hai câu 
hay dấu phây đề tách hai mệnh đề trong đoạn “... Chứng 
ta phải cùng nhau làm việc để chống lại thực dân Pháp với 
vẻ kiên cường Ô Diệm phản kích...” Câu này phải sửa là: 
“... Chúng ta phải cùng nhau làm việc để chống lại thực 


9] 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 91/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


dân Pháp. Với vẻ kiên cường, ông Diệm phản kích...” Có 
khi lại dùng dấu hai chấm không đúng nơi làm câu nói khó 
hiểu. Ví dụ: “7háấy tôi biết sợ ai?: (trích một câu nguyên 
văn bằng Anh ngữ) họ Hồ nói: “Không. Ông không phải. ” 

Có rải rác nhiều lỗi chính tả (spelling) trong các trang. 
Ví dụ ở cuối trang 3 hai chữ “đồng án” thay vì “đồng 
áng”, một “khoản đất, hăn say” thay vì “khoảnh đất, hăng 
say” (trang S). 


Một cuốn sách giá trị mà sẽ có nhiều người đọc, tham 
khảo. Nhiều người sẽ tin và học hỏi ở khả năng Việt ngữ 
của dịch giả mà coi đó là khuôn thước! Thế thì đáng lo 
ngại lắm! 

Chúng tôi viết bài này không phải để phê bình dịch giả 
mà chỉ muốn các ý kiến xây dựng đến tay dịch giả để ông 
chỉnh sửa lại, hay nhờ cậy vào những người có khả năng 
hiệu đính lại cho lần xuất bản sau. 


92 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 92/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Bài 10: Những từ ngữ thường bị nhầm lẫn! 


Chia Sẻ hay Chia Xẻ? 





Ngôn ngữ học không phải là sở trường của tôi! 

Trước 1975, tôi cũng từng làm chủ bút tờ báo của đơn 
vị mà thật ra chỉ ở tầm mức một bản tin hàng tuần nội bộ. 
Tôi cũng viết lách lai rai những bài tùy bút, bình luận cho 
vài nhật báo ở Sài Gòn, nhưng chưa hề tự thắc mắc răng 
mình có viết đúng văn phạm hay không. Học sinh Việt 
Nam trước 1975 được dạy khá kỹ về chính tả từ những 
năm tiểu học. Lên trung học thì nặng phần bình giải các 
tác phẩm. Nhưng có lẽ đa số chúng tôi, học sinh ban B, 
đều coi nhẹ môn Việt Văn, vì hệ số thi không cao bằng các 
môn toán, lý hoá. 


Mãi đến khi đến Hoa Kỳ, trở lại trường học. Các 
trường Đại Học Cộng Đồng bắt phải thi lượng giá 
(Assessment Tests) gồm ba môn Toán, Viết và Đọc. Vốn 
từng làm thông dịch cho một cơ quan của Toà Đại Sứ Mỹ, 
tôi vững tâm và định ninh sẽ qua lọt không khó. Hai môn 
toán và đọc thì dễ dàng trót lọt. Còn môn viết thì bị đánh 


93 


93/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


rớt, phải thi lại đến hai lần nữa mới qua. Tôi xin vào gặp 
giám khảo và hỏi: “Tôi ftng dịch hàng trăm văn bản từ 
Anh sang Việt, từ Việt sang Anh. Làm sao tôi lại rớt môn 
thi này?” Ông giám khảo lôi từ trong hồ sơ và đưa cho tôi 
xem bài viết của tôi với rất nhiều nét mực đỏ đánh dấu chỉ 
chít các chỗ sai. Ông nói: “Anh viết khá hay và vững về 
văn phạm. Nhưng anh không đánh dấu những nơi cần ngắt 
các câu hay các mệnh đê. Và cách đánh dấu những chỗ 
khác thì tùy tiện. Anh cũng không giữ đung khoảng cách 
giữa các câu; đoạn văn quá dài mà không ngắt ra thành 
những câu ngắn cho dễ đọc... ” 

À! Thì ra viết là thế! Không chỉ viết hay và đúng văn 
phạm, chia động từ... mà còn phải viết đúng cái “syntax” 
là cách sắp đặt các chữ, các mệnh đề, cách dùng các dấu... 
trong một câu sao cho hoàn hảo. Nó cũng là một phần của 
văn phạm mà mình ít để ý đến. 


Chương trình đại học ở Mỹ dù ở ngành nào, cũng chú 
trọng việc day sinh viên về khoa viết văn. Sinh viên phải 
học hai lớp Luận Văn (English Composition), một lớp Văn 
Học Sử (Literature). Ngoài ra, khi theo học ngành Điện 
Toán, chúng tôi còn phải học thêm một lớp Technical 
Writing nữa. 

Sau khi viết xong tập hồi ký Cuối Tầng Địa Ngục. tôi 
đã gửi bản thảo đến Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng để nhờ 
ông viết lời giới thiệu. Ông Thắng đã vô cùng sốt săng. 
Không những cho một bài giới thiệu dài bảy trang rất trang 
trọng, nồng hậu; mà còn giúp sửa cho các lỗi về dấu hỏi 
ngã. Đọc đến gần 250 trang mà dò sửa cho hết các chỗ sai 
là một việc làm rất mắt thì giờ. Tôi rất biết ơn ông. 

Từ sau đó thì tôi quyết tâm phải học hỏi nhiều hơn đề 
viết đúng để bảo tồn ngôn ngữ phong phú của quê hương 


94 


94/102 


1/29/22, 10:38 AM 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 


Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


mình, vừa tỏ sự trân trọng đối với độc giả. 

Nhất là thời gian những thập niên sau này, khi thứ văn 
hoá xô bồ từ miền bắc Cộng Sản tràn vào Nam và lây qua 
hải ngoại, mang theo những chữ, những cách dùng chữ sai 
trái, dị hợm... làm hỏng đi ngôn ngữ mà tổ tiên phải hàng 
trăm năm sáng tạo, vun bôi nên. Chúng tôi tự xung phong 
tham gia cùng các văn hữu có lòng để chấn chỉnh qua hàng 
loạt bài trong tập hồ sơ “Mặt Trận Ngôn Từ” mà đến nay 
đã có chín bài, dài trên 40 trang phố biến khá rộng tại hải 
ngoại và về tới cả bên Việt Nam. 

Một số bài đăng trên điện báo Việt Nam Thời Báo của 
Hội Ký Giả Độc Lập đã được độc giả khen ngợi và xin 
phép được phô biến rộng ra. Họ cũng gửi email yêu cầu 
viết thêm về nhiều chữ thường bị dùng sai. 


Mới đây, một độc giả từ Pháp cũng đưa ra một bài của 
ông Hoàng Tuấn Công, trong đó các học giả bên Việt Nam 
tranh cãi nhau về hai chữ “sẻ” và “xẻ.” Một ông Lê Đức 
Luận, được giới thiệu là nhà Ngôn Ngữ Học có học vị Phó 
Giáo Sư Tiến Sĩ của Đại Học Đà Nẵng thì cho rằng “chỉ có 
“chia XÉ” chứ không có “chia SE.” Trong một bình luận 
trên Facebook, ông viết: “Viết sai chính tả là chuyện di 
cũng vấp ít nhất một lần. Người miễn Bắc có cái sai mà 
bây giờ thành đúng, như màu thành mâu, tàu thành tâu, xẻ 
thành sẻ, trong chia sẻ và mặc nhiên thừa nhận.” Và ông 
lý luận: “Chia tức là phải xẻ ra, còn sẻ không có nghĩa gì 
cá. Chia mà không xẻ ra thì không chia được. (SIC) 

Kế đó là ông Nguyễn Văn Khang, với các học vị Giáo 
Sư Tiến Sĩ, Nhà Biên Soạn Từ Điền thì coi cả hai chữ 
“chia sẻ và chia xẻ chỉ là là một từ với hai dạng chính tả 
đêu được chấp nhận.”(sic) 


95 


95/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Đã có một lần trong quá khứ, tôi đã phân tích sự khác 
nhau giữa hai chữ “sẻ” và “xẻ.” 

Đề công bằng, tôi xin *" 
phép lây các định nghĩa 
từ cuốn Tự Điển Việt 
Nam của Hội Khai Trí 
Tiến Đức (xuất bản trước 
1975 ở miền Nam), Hỏi 
Ngã Chánh Tả Tự VỊ (do 
Tạp Chí Dân Văn giới 
thiệu), Sổ Tay Chính Tả 
Tiếng Việt (do Hùng Sử Việt xuất bản năm 2017), Từ Điển 
Việt Anh (do Trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội xuất bản 
năm 1986). 

Sẻ: San chia ra, sẻ bát cơm làm hai. Nhường com 
sẻ áo, chia ngọt sẻ bùi. (TĐTĐ, trang 489) 

Xé: Bồ dọc ra, xẻ gỗ, xẻ tà áo (TĐTĐ trang 65T) 
Sẻ: sẻ áo chia cơm, bắn sẻ, chia sẻ, chìm sẻ, san 
sẻ,... (HNCTTV, trang Š4) 

Xẻ: Cắt, mô xẻ gỗ, xẻ mương, mồ xẻ, xẻ rãnh, chia 
xẻ. (HNCTTV, trang 106) 

Sẻ: Cắt ra từng phân rồi chia với nhau. Chia sẻ, 
san sẻ, nhường cơm sẻ áo. (S5TCTTV trang 374) 
Xẻ: cưa cắt làm hai, xẻ cây, xẻ gỗ, xẻ ván đóng 
thuyên, xẻ thịt. (STCTTV trang 434) 

Sẻ: Divide, parcel out, share out, Chia vui sẻ buôn: 
share with somebodVy in his joy and sorrow. (TĐỰA 
trang 705) 

Xẻ: Cleave, split, cut, saw up... (TĐA trang 972) 

Trong một trang web về Từ điển Việt Nam, cũng thấy 
định nghĩa chữ “sẻ” và “xẻ” như sau: 

Sẻ: Lấy ra, đồ ra một phân ; chia ra, nhường cho 





96 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 


96/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


một phân : Sẻ mực; , Sẻ bát nước đây làm hai ; Sẻ 
thức ăn cho người khác. 

Xẻ: 1. Cưa ra thành những tấm mỏng theo chiêu 
đọc. Xẻ ván. Thợ xẻ. 2. Chia, cắt cho rời ra theo 
chiêu dọc, không để liên. Áo xẻ tà. 3. Bồ. Xẻ trái 
mít. 4. Đào thành đường dài, thường cho thông, 
thoát. Xẻ núi mở đường. Xẻ rãnh thoát nước. 


Tiếc là không có nhiều thì giờ 
để tham khảo nhiều nguồn trên 
web. Tuy nhiên cũng coi là tạm đủ, 
khi chúng ta có định nghĩa từ cả 
nhiều phía, miền Nam trước 1975, 
miền Bắc Cộng Sản và hải ngoại. 

Như thế, chữ “xẻ” xem ra cũng 
khá đồng nghĩa với chữ “sẻ” khi 
nói về độc tác cắt ra, mô ra. Nhưng 
xin lưu ý ở đây, trong các định 
nghĩa trên, chúng ta hình dung 
động tác “xẻ” là bổ ra theo chiều dọc của một vật thể. 
Ngoài ra còn chữ “chẻ” cũng đồng nghĩa với “xẻ”. Những 
thí dụ cụ thể là: xẻ gỗ (có thể dùng cưa hay búa, chẻ dọc 
cây gỗ ra làm hai, rồi làm tư...) dùng kiếm xẻ hai tên 
địch... Nhưng khi muốn nói đến việc chia theo chiều 
ngang, thì động từ là “cắt,” “sẻ” chứ không thể là “xẻ.” 
Trong Tự Điển Việt Nam của Tiên Đức trang 631 cũng có 
chữ “vẽ” là tách ra. Chúng tôi còn nhớ, khi ăn cá, người ta 
thường nói “vẽ con cá ra ăn.” Không rõ chữ “vẽ” theo 
nghĩa này có thông dụng ở cả ba miền hay không chứ ở 
miền Trung thì họ nói trại thành “phẽ.” 

Về thí dụ “chia sẻ” ở trang 106 của cuốn Hởi Ngã 
Chính Tả Tự Vị, chúng tôi đã gửi thắc mắc đến ông Lý 





97 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 97/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Trung Tín, chủ nhiệm 7Tạp Chí Dân Văn, là người giới 
thiệu cuốn tự vị để xem tác g1ả có sự nhằm lẫn nào hay 
không, vì nó mâu thuẫn với định nghĩa ở trang §4 trong 
cùng cuốn sách. 


Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến vài chữ mà nhiều người 
lầm lẫn như: 

“Xán lạn” có nghĩa sáng láng, rực rỡ (TĐT trang 
647). Chữ “xán” theo nghĩa này không đứng một mình. 
Người ta thường viết sai chữ “xán lạn” thành “sáng lạng”! 

“Công xúc Tu sỉ, Liêm sỉ" (sỉ dấu hỏi) mà người ta 
thường viết hay đọc sai là “tu sĩ, liêm sĩ” (sĩ dấu ngã). 

Chữ “tu sỉ” trong “công xúc tu sỈ”: Cả hai chữ “tu” và 
“sỉ” đều có nghĩa xấu hồ, hồ thẹn, làm nhục. Chữ “tu” theo 
nghĩa này không đứng một mình. Trong khi đó, “liêm sỉ” 
là trong sạch, biết xấu hồ (TĐT trang 306, 489). 

Trong trường hợp “tu sĩ” (dấu ngã) là người đi tu trong 
các tôn giáo, thì chữ “tu” là sửa đôi (tu hành, tu luyện); 
chữ “sĩ (dấu ngã) có nghĩa chính là người học trò, người 
có văn học, người con tra... 

Chúng tôi được khuyến khích viết thêm về nhiều 
trường hợp khác, nhưng bài đã dài, xin dành dịp khác vậy. 


96 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 98/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Thay Lời Kết 


Để tạm kết thúc tập sách nhỏ này, chúng tôi xin kể hầu quý 
vị một chuyện thật sau đây: 

Tôi đi làm việc ở hãng Lockheed khi mới qua Mỹ năm 1990. 
Từ nơi đậu xe, phải đi qua một cổng để trình thẻ rồi đi bộ con 
đường zigzag khoảng hơn 50 mét vào mấy cái toà nhà đồ sộ hai 
tầng là nơi dành cho xưởng ráp dây điện (cable shop) và các 
văn phòng. Hãng đã cho đổ xi măng con đuờng từ cổng vào 
gồm ba đoạn thẳng góc nhau. Hai bên trồng cỏ xanh mơn mởn. 
Ở Mỹ, người ta ít khi để bảng cấm đi trên cỏ, vì ai cũng có ý 
thưc mà tránh việc dẫm nát bãi cỏ. 

Thời gian qua đi, bắt đầu thấy những vết cỏ bị dẫm nát từ 
cổng đi xéo vào cửa chính toà nhà làm việc. Hãng cho cắm lên 
một bảng “Không đi trên cỏ”; các ông giám thị cũng nhắc nhở 
công nhân trong các lần họp hàng tuần. 

Nhưng tình hình càng ngày càng tệ. Dấu chân càng nhiều. 
Vết mờ trên cỏ nay đã trở thành một lối mòn trơ đất ra. Tệ 
nhất là những ngày mưa, công nhân đem cả đất bùn vào tận 
hành lang các toà nhà. Nhưng hầu như không ai chịu đi trên 
con đuờng xi măng cảI 

Thế là hãng đành phải thuê thợ đổ xi măng trên lối mòn đó. 
Nó trở thành con đường! 

Thưa quý vị, 

Ngôn ngữ hay văn phạm cũng thế. Nó do con người bày ra 
và cũng phải bị thay đổi do chính con người quyết định, khi 
hoàn cảnh, điều kiện thay đổi. 

Chúng ta không bó tay, không bỏ cuộc trước điều sai. 
Nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thay đổi hợp lý đối với 
những từ ngữ, văn phạm, nếu chúng không làm sai nghĩa, gây 
ngộ nhận hay tự mâu thuẫn với chính nó. 


99 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=lwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 99/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Sách Tham Khảo 


Vì khả năng có hạn, chúng tôi không thể viết hết 
những điều muốn viết ra. Về văn phong và văn phạm, 
chúng tôi có tham khảo thêm văn phạm Anh Ngữ rất dễ 
tìm trên mạng. Còn về chữ nghĩa tiếng Việt, chúng tôi xin 
giới thiệu ra một số tài liệu dễ kiếm đề quý vị có thê tham 
khảo thêm khi cần: 

-Tự Điền Thiêu Chửu: 

htfp://vietnamtudien.org/thieuchuu/ 

- Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị: 

https://fliphtml5.com/oimsx/uw]p/ 

- Số Tay Chính Tả Tiếng Việt do Hùng Sử Việt xuất 
bản. Có thê liên lạc để mua qua Ban Đại Diện các Trung 
Tâm Việt Ngữ Nam California số 8295 Westminster BIlvd., 
Suie 270m Westminter, CA 92683. Phone: (714) 799- 
0221. 

- Quý vị có thê tìm thấy nhiều cuốn tự điển và văn 
phạm Việt Nam trong trang web sau: 

https://sItes.øoogle.com/site/namkyluctinhorg/tu-dhien 

Quý vị chỉ cần bookmark trang này vào máy của quý 
vị để tìm cho nhanh và tiện lợi. 


100 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zlvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 100/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Liên lạc với tác giả 
(512) 437-1193 


Email: md46usa@gmail.com 
Website: www.michaelpdo.com 


Tất cả sách đều có bán trên Amazon.com 
Đọc sách của Đồ Văn Phúc tại: 
https://fliphtml5.com/homepage/vykequ 


101 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5Iw 101/102 


1/29/22, 10:38 AM Michael Do Official Homepage | FlipHTML5 


Chuyện Dài Chữ Nghĩa 


Other books by XHichael Do 


The Depth 


“HELL 


ý [ÌT Xuân 
l@ 11/780 //c 


29Ã/)/3//1< 


» le,171 71, vJ(rÌr) 

S1). (094/27/5) 

^ “l4 tập 3 
(1/72/89. 7... (| 


[J)1)//2010111)/10) Khuyện cười 
(1)19//-010011241 (04) : 





%2 TUAN 
VÒNG QUANH 
THÊ GIỚI 
KAP # 





ĐỖ Văn Phúc 


S2tuận 
vòng quanh 
thê giới «4 


52 tuần 
Vòng quanh 
Thê giới vòng đưnnh 





102 


https://fliphtml5.com/homepage/ykequ?fbclid=IwAR0zIvocd8OB5-IVWhkMS7cVsM8E32VYbyjSIZT5In2h80x9AO73izBV5lw 102/102 


